Tôn Thân (Chủ biên) 

Vù Hửu Bình • Phạm Gia Đức • Trần Luận ■ Phạm Đúc Quang 


BÀI TẬP - 

TOAN 



I 






TÔN THÂN (Chủ biên) 

VŨ HỮU BÌNH - PHẠM GIAĐỬC - TRẦN LUẬN - PHẠM Đức QUANG 


Bài tập 

TOÁN 6 

TẬP MỘT 

(Tái bản lần thứ chín) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 



Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Viột Nam 


01-2011 /CXB/748 - 1235/GD 


Mã số: 2B603TI 



LỜI NÓI ĐẦU 


Trong những năm qua, bộ sách Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 do 
chính các tác giả sách giáo khoa Toán THCS biên soạn đã được sử dụng 
kèm theo sách giáo khoa và đã mang lại những hiệu qưả thiết thực. Bộ 
sách đã là một tài liệu bổ ích giúp các thầy, cô giáo có thêm tư liệu 
ưong việc soạn giảng, giúp các em học sinh tự học, tự rèn luyện kĩ 
năng, qua đó củng cố được kiến thức cơ bản, hình thành phương pháp 
giải toán, tâng thêm khả nãng vận dụng kiến thức và góp phần rèn luyện 
tư duy toán học. 

Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của các thầy, cô giáo và 
các em học sinh, chúng tôi tiến hành chỉnh lí và bổ sung bộ sách bài tập 
hiện có theo hướng tạo nhiéu cơ hội hơn nữa để các em học sinh được 
cùng cố kiến thức toán học cơ bản, được rèn luyện kĩ năng theo Chuẩn 
kiến thức , kĩ nàng trong Chương trình Giáo dục phổ thông được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 5 tháng 5 năm 2006. Nói chung, ở 
mỗi "xoắn” (§), cuối mỗi chương sẽ có thêm phần Bài tập bổ sung . 
Trong phần này, có thể có các câu hỏi trắc nghiệm khách quan để các 
em học sinh tự kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của mình. 
Một số dạng bài tập chưa có trong sách giáo khoa cũng được bổ sung 
nhằm làm phong phú thêm các thể loạỉ bài tạp, giúp các em học sinh tập 
dượt vận dụng kiến thức trong nhiều tình huống khác nhau. Bộ sách 
cũng được bổ sung một số bài tập dành cho các em học sinh khá, giỏi. 
Những bài tập này được đánh dấu Bên cạnh đó, các tác giả 
cũng chú ý chỉnh sửa cách diễn đạt ờ một số chỗ cho thích hợp và dễ 
hiểu hơn. 


3 



Chúng tôi hi vọng rằng vái việc chinh lí và bổ sung như trên, bộ sách 
Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 sẽ góp phần tích cực hơn nữa trong việc 
nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán ờ các trưòng THCS trong cả 
nước, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đa dạng của các đối tượng học sinh 
khác nhau. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng song bộ sách khó tránh khỏi những thiếu 
sót. Chúng tồi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, 
cô giáo và bạn đọc gần xa để trong các lần tái bản sau bộ sách được 
hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. 


Hà Nội, tháng 10 nảm 2009 
CÁC TÁC GIẢ 



Phần só HỌC 


Chương I - ỔN TẬP VÀ Bổ TÚC VỀ số Tự NHIÊN 

ĐỀ BÀI 

§1. Tập họp. Phần tử của tập hạp 

1. Viết tập họp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12, sau đó điền kí hiệu 
thích hợp vào ồ vuông : 

9 □ A ; 14 □ A. 

2. Viết tập hợp các chữ cái ưong từ 'SÔNG HỒNG". 

3. Cho hai tạp hợp : A = { m, n, p }, B = { m, X , y }. 

Điền kí hiệu thích hợp vào 0 vuông : n[]A; p[]B;m€[]. 

4. Nhìn các hình la và Ib, viết các tập hợp A, B, c : 



Hình ĩ 

5. a) Một nãm gồm bốn quý. ViỂt tập họp A các tháng của quý ba trong năm. 
b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 31 ngày. 

6. Cho hai tập hợp : A = {1;2},B = (3;4Ị. 

Viết các tập hợp gồm hai phần tử, trong đó một phần tử thuộc A, một phần 
tủ thuộc B. 

7. Cho các tặp hợp : A = { cam, táo ), B = { ổi, chanh, cam }. 

Dùng các kí hiệu €, Ể để ghi các phần tử: 


5 



8 . 


9. 


a) Thuộc A và thuộc B 

b) Thuộc A mà không thuộc B. 

Có hai con đường , a 2 đi từ A đến B 


ai bỊ 



a 2 

Hình 2 


và CÓ ba con đường b]. , b 3 đi 

từB đến c (h>2). 
ajb] là một trong các con đường 
đi từ A đến c qua B. Viết tập 
hợp các con đuừng đi từ A đến c 
qua B. 


Cho các số liệu sau (theo Niên giám 1999): 


Nước- 

Diện tích (nghìn km 2 ị 

Dân số (người) 

Bru-nây 

6 

300 000 

Cam-pu-chia 

181 

11 900 000 

In-đô-nê-xi-a 

1 919 

211 800 000 

Lào 

237 

5 000 000 

Ma-lai-xi-a 

330 

22 700 000 

Mi-an-ma 

677 

48 100 000 

Phi-líp-pin 

300 

74 700 000 

Thái Lan 

513 

61 800 000 

Việt Nam 

331 

76 300 000 

Xin-ga-po 

1 

4 000 000 


Viết tập hợp A gồm năm nước có diện tích lớn nhất, tập hợp B gồm bốn 
nước có dân số ít nhất. 


Bài tập bổ sung 

1.1. Cho hai tập họp : 

A = {Tuấn, Đủng}, B = {cam, táo, ổi). 

Viết đưọc bao nhiêu tập hqp, mỗi tặp hợp gồm một phần tử của tập hợp A 
và một phần tử của tập hợp B ? 

(A) 3 ; (B)5; (C) 6; (D) 8. 

Hãy chọn phương án đúng. 


6 




1.2. Điểm kiểm tra đầu nãm mốn Vãn và môn Toán của các học sinh tổ 1 lóp 6A 
như sau : 


^\Tèn HS 

Anh 

1 

Bảo 

Chi 

Giao 

Hương 

Khôi 

Thành 

TÚ 

Môn 








Văn 

7 

7 

8 

6 

8 

7 

6 

9 

Toán 

9 

10 

10 

10 

9 

7 

8 

9 


Tim tập hợp tên các học sinh có tổng số điểm hai môn lớn hơn 16. 


§2. Tập họp các số tự nhiên 

10. a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi sô : 

199 ; X (với X G N). 

b) Viết số tự nhiên liẻn trước mỗi số : 

400 ; y (vối y e N* ). 

11. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: 

a) A = I X E N ! 18<x<21} 

b) B = { X G N* I x<4} 

c) c = { X G N I 35 < X < 38 }. 

12. Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiẽn hên tiếp giảm dần : 

.... 1200,... 

.m 

13. Viết tập hợp A các số tự nhièn xmàxỄ N*. 

14. Có bao nhiêu số tự nhiên khồng vượt quá n ; trong đó n G N ? 

15. Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên Hên tiếp tăng dần ? 

a) X, X + 1, X + 2, trong đó X E N 

b) b - 1, b, b + 1, ừong đó b E N* 

c) c, c + 1,0 + 3, trong đó c G N 

d) m + trong đó m G N*. 


7 




Bài tập bổ sung 

2.1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ? 

a) 14 e N ; b) 0 6 n’ ; 

c) Có sô a thuộc N mà không thuộc N ; 

d) Có số b thuộc N mà không thuộc N . 

2.2. Tim ba số tự nhiên lièn tiếp, biết răng tổng của chúng bằng 24. 


§3. Ghi SỐ tự nhiên 


16. a) Viết sô tự nhièn có số chục là 217, chữ số hàng đơn vị là 3. 
b) Điền vào bảng : 


Số da cho 

SỐ trăm 

Chữ số 
hàng trám 

Số chục 

Chử số 
hàng chục 

4258 

3605 


1_J 




17. Viết tập hợp các chữ số của số 2003. 

18. a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số. 

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. 

19. Dùng ba chữ sô 0, 3, 4, viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, các chữ số 
khác nhau. 


20. a) Đọc các số La Ma sau : XXVI, XXIX. 

b) Viết các số sau bằng số La Ma : 15 ; 28. 

c) Cho chín que diêm được xếp như trên hình 3. Đổi chỗ một que diêm để 
đuực kết quả đúng. 




Hình 3 


21. Viết tập hợp các số tự nhiẻn có hai chữ số, trong đó : 

a) Chữ số hàng chục nhỏ hcm chữ số hàng đom vị là 5 

b) Ch ũ sò hàng chục gấp bốn lần chử sô hàng đơn vị 

c) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng 14. 


8 




22. a) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ sô. 

b) Viết sô tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số, các chữ số khác nhau. 

23. Một số tự nhiên khác 0 thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm : 

a) Chữ số 0 vào cuối số đó ? 

b) Chữ số 2 vào cuối số đó ? 

24. Một số tự nhiên có ba chữ số thay đổi như thế nào nếu ta viết thêm chữ số 3 
vào trước số đó ? 

25. Cho số 8531. 

a) Viết thêm một chữ sô 0 vào sô đa cho để đuực sô lớn nhất có thể được 

b) Viết thêm một chữ số 4 xen vao giữa các chữ số của số đa cho để được số 
lớn nhất có thể được. 

26. a) Dùng ba chừ sô 3, 6, 8, viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số, mỗi chữ 
số viết một lần. 

b) Dùng ba chữ số 3, 2, 0, viết tất cả các số tự nhièn có ba chữ số, mỗi chữ 
sô viết một lần. 

27. Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên : 

a) Có hai chữ số 

b) Có ba chữ số 

c) Có bốn chữ số, trong đó hai chữ sô đầu giống nhau, hal chữ số cuối 
giống nhau. 

28. a) Với cả hai chữ số I và V, có thể viết được những số La Mă nào ? (mỗi chữ 
số có thể viết nhiều lần). 

b) Dùng hai que diêm xếp được các số La Mã nào nhỏ hơn 30 ? 

Bài tập bổ sung 

3.1. Khí viết một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hom chữ sô 
hàng đon vị là 4, ta viết được 

(A) 3 số; (B) 4 số ; (C) 5 số ; (D) 6 số. 

Hày chọn phương án đúng. 

3.2. Dùng cả bốn chữ số 0, 3, 7, 6, viết số tự nhiên có bốn chừ số khác nhau và : 

a) Lớn nhất; b) Nhỏ nhất. 


9 



§4. Sô' phần tử của một tập hạp. Tập hợp con 

29. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ? 

a) Tập hợp A các số tự nhiên X mà X - 5 = 13 

b) Tập hợp B các số tự nhíèn X mà X + 8 = 8 

c) Tập họp c các số tự nhiên X mà X . 0 = 0 

d) Tập họp D các số tự nhiên xmàx.0 = 7. 

30. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ? 

a) Tập họp các số tự nhiên không vượt quá 50 

b) Tập họp các số tự nhiên lớn hom 8 nhumg nhỏ hom 9. 

31. Cho A = { 0 }. Có thể nói rằng A = 0 hay không ? 

32. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hom 6. tặp hợp B các số tự nhiên nhỏ 
bơn 8, rồi dùng kí hiệu <z để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên. 

33. Cho tạp họp A = { 8 ; 10 ). Điền kí hiệu £, c: hoặc = vào ô vuông : 

a) 8 □ A ; b) { 10 } □ A ; c){8;10}[I|A. 

34. Tính sỏ phần tử của các tập hợp : 

a) A = { 40 ; 41 ; 42 ; . . . ; 100 } 

b) B = ( 10; 12; 14;...; 98 ] 

c) C= { 35 ;37 ; 39 ; . . . ; 105 }. 

35. Cho hai tập hợp : A - { a, b, c, d Ị, B = ( a 5 b Ị. 

a) Dùng kí hiệu c= để thể hiện quan hệ giữa hai tập họp A và B 

b) Dùng hình vẽ minh hoạ hai tập hợp A vàB, 

36. Cho tập họp A = { 1 ; 2 ; 3 }. 

Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng, cách viết nào sai ? 

IeA; IIỊgA; 3cA; (2;3|cA 

37. Cho ví dụ hai tập họp A và B mà A d B và B d A. 

38. Cho tập hợp M = { a, b, c Ị. Viết các tập hợp con của tập hợp M sao cho 
mỗi tập hợp con đó có hai phần tử. 

39. Gọi A là tập hợp các học sinh của lóp 6A có hai điểm 10 trở lên. B là 
tập họp các học sinh cùa lóp 6A có ba điểm 10 trở lên, M là tập hợp các 
học sinh của lóp 6A có bốn điểm 10 trở lèn. Dùng kí hiệu c= dể thể hiện 
quan hệ giữa hai trong ba tập hợp trên. 


10 



40. Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số ? 

41. Có bao nhièu số chẵn có ba chữ số ? 

42*. Bạn Tâm đánh số trang sách bàng các số tự nhiên từ 1 đến 100. Bạn Tâm 
phải viết tất cả bao nhièu chữ số ? 

Bài tập bổ sung 

4.1. Cho tập hợp A = {a. b, c, d, e}. Số tập hợp con của A mà có bôn phần tử là 

(A) 6 ; (B)5; (C)4; (D) 3. 

Hãy chọn phương án đúng. 

4.2. Tim số phần tỏ của các tập hợp sau : 

a) Tập hạp A các tháng dương lịch có 31 ngày ; 

b) Tập hợp B các tháng dương lịch có 30 ngày ; 

c) Tập hợp c các tháng dương lịch có 29 hoặc 28 ngày ; 

d) Tập họp D các tháng duơng lịch có 27 ngày. 

§5. Phép cộng và phép nhân 

43. Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh : 

a) 81 + 243 + 19 : b) 168 + 79 + 132 ; 

c) 5.25.2 . 16.4 ; d) 32.47 + 32.53. 

44. Tìm số tự nhiên X, biết: 

a) (X - 45). 27 = 0 : b) 23 . (42 - x) = 23. 

45. Tính nhanh : 

A = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33. 

46. Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng : 

997 + 37; 49 + 194. 

47. Trong các tích sau, tìm các tích bằng nhau mà không tính kết quả của 
mỗi tích : 

11.18; 15.45; 11.9.2; 45.3.5; 6.3.11; 9.5.15. 


[ L 



48. Tính nhẩm bằng cách : 

a) Ảp dụng tính chất kết hợp của phép nhân : 17 .4 ; 25.28 

b) Áp dụng tính chắt phàn phối của phép nhân đối vổi phép cộng : 

13,12; 53.11; 39.101. 

49. Tính nhảm bằng cách áp dụng tính chít a(b - c) = ab - ac : 

8.19; 65.98, 

50. Tính tổng của số tự nhièn nhỏ nhất có ba chữ sô khác nhau và số tự nhiên 
lớn nhát có ba chữ số khác nhau. 

51. Viết các phần tử của tập hợp M các số tự nhiên X, biết ràng X = a 4- b, 
acE {25; 38 K be ( 14:23 }. 

52. Tìm tập hợp các sô tự nhièn X sao cho : 

a) a + X = a; b) a + X > a ; c) a + X < a. 

53. Hảy viết xen vào các chữ số của số 12 345 một số dấu "+" để đuực tống 
bằng 60. 

54*. Thay dấu * bằng những chữ số thích hợp : 

* * + * * = * 97. 

55. Đíẻn vào chỗ trống trong bảng thanh toán điện thoại tự động năm 1999 : 


Cuộc gọi 

Giá cuơc (từ 1-1-1999) 

™ , Mỗi phút 

Phút : * \ , 

_ (ké từ phút 

đầu tiên v " : 

thứ hai) 

Thời gian 

gọi 

tổng cộng 

Số tiền 
phải trả 

a) Hà Nội - Hải Phòng 

1500 đ 1 

llOOđ 

6 phút 


b) Hà Nội - TP Hồ Chí Minh 

4410 đ 

3250 đ 

4 phút 


c) Hà Nội - Huế 

2380 đ 

1750 đ 

5 phút 



56. Tính nhanh : 

a) 2.31 . 12 + 4.6.42 + 8.27.3 

b) 36 - 28 + 36.82 + 64.69 + 64.41. 

57. Thay các dấu * và các chữ bải các chữ sô thích hợp : 

a) +8*3 b*) 

X 9 


12 


7 0 * 7 * 


a a a 
X a 

3 * * a 




58. Ta kí hiệu n! (đọc là : n giai thừa) là tích cùa n số tự nhiên liên tiếp kể từ 1, 
tức là: 

n! = 1 . 2.3 . .. n. 

Hãy tính : a) 5! ; b)4!-3L 

59. Xác định dạng của các tích sau : 

a) ăb. 101 ; b) ãbc.7 . 11 . 13. 

60*. So sánh a và b mà không tính cụ thể giá trị của chúng : 

a = 2002.2002 ; b = 2000.2004. 

61. a) Cho biết 37.3=111. Hãy tính nhanh : 37 . 12. 

b) Cho biết 15 873.7= 111 111. Hay tính nhanh : 15 873.21. 

Bài tập bổ sung 

5*1. Số tự nhiên X thoả măn điều kiện 0.(x - 3) = 0. Số X bằng 
(A)0; (B)3; 

(C) Số tự nhién bất kì ; (D) Số tự nhiên bất kì lởn hơn hoặc bằng 3. 

Hây chọn phương án đúng. 


5.2. 

Tính 2 + 4 + Ó + 8 + ...+ 100. 



§6. 

Phép trừ và phép chia 



62. 

Tìm số tự nhiên X, biết : 




a) 2436 : X = 12 ; 

b) 6. X- 5 = 613; 



c) 12 . (x - 1) = 0 ; 

d) 0 : X = 0. 


63. 

a) Trong phép chia một số tự nhiên cho 

6, sô' dư có thổ bằng bao 

nhiêu ? 


b) Viết dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 4, chia cho 4 

dư 1. 

64. 

Tìm số tự nhiên X, biết : 




a) (x - 47) - 115 = 0 ; 

b) 315 + (146 - x) = 

401. 

65. 

Tính nhẩm bàng cách thẽm vào ở số hạng này, bớt đi ờ số hạng kia cùng 


một số đơn vị : 57 + 39. 



66. 

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị 

trừ và sò trừ cùng một 

số đơn vị : 


213-98. 



67. 

Tính nhẩm bằng cách : 




a) Nhân thừa số này, chia thừa sô kia cho cùng một số : 28.25 

b) Nhân cả số bị chia va số chia vói cùng một số: 600 : 25 

c) Áp dụng tính chất (a + b):c = a:c + b:c (trường hợp chia hết) : 72 : 6. 


13 



68 . 


Bạn Mai dùng 25 000 đ mua bút. Có hai loại bút : loại I giá 2000 đ một 
chiếc, loại II gìá 1500 đ một chiếc. Bạn Mai mua được nhièu nhất bao nhiêu 
bút nếu : 

a) Mai chỉ mua bút loại I ? 

b) Mai chỉ mua bút loại II ? 

c) Mai mua cả hai loại bút với số lượng như nhau ? 

69. Một tàu hoả cần chở 892 khách tham quan. Biết rầng mỗi toa có 10 khoang, 
mỗi khoang có 4 chỗ ngồi. Cần mấy toa để chở hết số khách tham quan ? 

70. a) Cho 1538 + 3425 = s. Không làm phép tính, hãy tìm giá trị của : 

S- 1538 ;S- 3425. 

b) Cho 9142 - 2451 s= D. Không làm phép tính, hẫy tìm giá trị của : 
D + 2451 ; 9142 - D. 

71. Việt và Nam cùng đi từ Hà Nộì đến Vinh. Tính xem ai đi hành trình đó làu 
hom và lâu hom mấy giờ biết rằng : 

a) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến ncri trước Nam 3 giờ 

b) Việt khởi hành trước Nam 2 giờ và đến nơi sau Nam 1 giờ. 

72. Tính hiệu của số tự nhiên lớn nhất và sô tự nhiên nhỏ nhất đều gồm bốn chữ 
số 5, 3, 1,0 (mỗi chừ số viết một lần). 

73. Bác Tâm từ Mát-xcơ-va về đến Hà Nội lúc 16 giờ ngày 10-5 (theo giờ 
Hà Nội). Chuyến bay tổng cộng hết 14 giờ và gìờ Mát-xcơ-va chậm hơn 
giờ Hà Nội là 4 giờ (tức là lúc đồng hồ ở Hà Nội chỉ 12 giờ thì đồng hồ 
ở Mát-xcơ-va chỉ 8 giờ). Bác Tâm khởi hành ở Mát-xcơ-va lúc nào (theo 
giờ Mát-xcơ-va) ? 

74. Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lóm hơn 
hiêu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ. 

75. Đô. Đặt các số 1, 2, 3, 4, 5 vào các vòng tròn 
để tổng ba số theo hàng dọc hoặc theo hàng 
ngang đều bằng 9 (h.4). 

76. Tính nhanh: 

a) (1200+ 60): 12; b) (2100-42): 21. 

77. Tim số tự nhiên X, biết: 
a) X - 36 : 18 = 12 ; b) (x - 36): 18 = 12. 



14 



78. Tìm thương : 

a) aaa : a ; b) abab : ab ; c) abc abc : abc. 

79*. Viết một số A bất kì có ba chữ số, viết tiếp ba chữ số đó một lần nữa, được 
số B có sáu chữ số. Chia số B cho 7, rồi chia thuơng tim được cho 11, sau đó 
lại chia thuơng tìm được cho 13. Kết quả được số A, hăy giải thích vì sao ? 

80. Bán kính Trái Đất ỉà 6370kiTL 

a) Xác định bán kính Mặt Trăng, biết răng nó là một trong các số 1200km, 
1740kin, 2100km và bán kính Trái Đất gấp khoảng 4 lần bán kính Mặt Trăng 

b) Xác định khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, biết ràng nỏ là một 
trong các số 191 000 km, 520 000 km, 384 000 km và khoảng cách đó gấp 
độ 30 lần đường kính Trái Đất. 

81. Năm nhuận có 366 ngày. Hỏỉ năm nhuận gồm bao nhiêu tuần và còn dir 
mấy ngày ? 

82. Viết số tự nhiên nhỏ nhát có tổng các chữ số bàng 62. 

83*. Một phép chia có tổng của số bị chia va số chia bằng 72. Biết rằng thương 
là 3 và số dư băng 8. Tim số bị chia và sô chia. 

84*. Tim các sô tự nhiên a, biết rằng khi chia a cho 3 thì thương là 15. 

85*. Ngày 10-10-2000 rơi vào thứ ba. Hỏi ngày 10-10-2010 rơi vào thứ mấy ? 

Đài tập bổ sung 

6.1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đung, khảng định nào sai ? 

a) Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ lớn hơn số trừ. 

b) Trong phép chia có du, sô dư bao giờ cũng nhỏ hơn thương. 

6.2. Tính hiệu của số tự nhiên lớn nhất và sô lự nhiên nhỏ nhất cùng có bốn chừ 
số 7. 0, K 3 (các chữ số trong mỗi số khác nhau). 

6.3. Tính nhanh : 

99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ... + 7 - 5 + 3 - 1. 

6.4. Tuấn cho Tú biết 76000 -15 ~ 75925. Sau đó, Tuấn yêu câu Tú tính nhẩm 
76.999. Bạn hày trả lời giúp Tú. 

6.5*. Một phép chia cổ thương bằng 82, số dư bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 4000. 
Tìm số chia. 


15 



§7. Luỹ thừa vói số mũ tự nhiên. 

Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 

86. Viết gọn các tích sau bằng cách dùng luỹ thừa : 

a) 7.7.7.7 ; b) 3.5.15. 15; 

c) 2.2.5.5.2; d) 1000.10.10. 

87. Tính giá trị các luỹ thừa sau : 

a) 2 5 ; b) 3 4 ; c) 4 3 ; d) 5 4 . 

88. Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa : 

a) 5 3 .5 6 ; b)3 4 .3. 

89. Trong các số sau, sô nào là luỹ thừa cùa một số tự nhìẽn với số mũ lớn hom 1 ; 
8, 1 o7i6,40, 125? 

90. Viết mỗi số sau duới dạng luỹ thừa của 10 : 

10 000; 100... 0. 

9 chữ số 0 

91. Số nào lón hom trong hai số sau ? 

a) 2 6 và 8 2 ; b) 5 3 và 3 5 

92. Viết gọn bằng cách dùng luỹ thừa : 

a)a.a.a.b.b; b) m . m . m . m + p . p. 

93. Viết kết quả phép tính duới dạng một luỹ thừa : 

a) a 3 . a 5 ; b) X 7 . X . X 4 : c) 3 5 . 4 5 ; d) 8 5 . 2 3 

94. Dùng luỹ thừa để viết các số sau : 

a) Khối lượng Trái Đất bằng 6 OCLX) tín 

21 chữ số 0 

b) Khối lượng khí quyển Trái Đất bàng 5 p0 : ..0 tấn. 

15 chữ số 0 

95. Cách tính nhanh bình phưomg cùa một số tận cùng bàng 5 : Muốn bình 
phương một số tận cùng bằng 5, ta lấy số chục nhân với số chục cộng 1, rồi 
viết thêm 25 vào sau tích nhận được : 

a5 2 - Ã25 với A = a.(a+ 1). 


16 



5625 


Ví dụ: 35' = 1225 75 2 = 

1 j ■ 

3.4=12-1 7.8 = 56 

Áp dụng quy tác trên, tính nhanh : 15 2 , 25 2 * 45 2 ,65 2 . 

Bài tập bổ sung 

7.1. Tích 7 4 .7 2 bằng 

(A) 7 h ; (B) 49 8 ; (C) 14 6 ; (D) 7 6 . 

Hây chọn phương án đúng. 

7.2. Nhà vãn Anh Sếch-xpia (1564 - 1616) đa viết a" cuốn sách, trong đó a là số 
tự nhiên lớn nhát có hai chừ số. Tính số sách mà ồng đa viết- 

7.3. Viết các tổng sau thành một bình phương của một số tự nhiên : 

a) 1* + 2 3 + 3 3 + 4 3 ; b) l 3 + 2 3 + 3 3 + 4 3 + 5 3 

§8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số 

96. Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa : 

a) 5 b : 5 3 ; b) a 4 : a (a * 0). 

97. Viết các số 895 và abc dưới dạng tổng các lưỹ thừa của 10. 

98. Tim số tự nhiên a, biết rằng với mọi n e N ta có a n = L 

99. Mồi tổng sau có là một số chính phương không ? 

a) 3 2 + 4 2 : b) 5 2 + 12 2 . 

100. Viết kết quà phép tính dưứi dạng một luỹ thùa : 

a) 3 15 : 3 S ; b) 4 6 : 4 6 : c) 9 8 : 3 2 . 

101. a) Vì sao số chính phương không tận cùng bởi các chữ số 2, 3, 7. s ? 

b) Tổng (hiệu) sau có là số chính phương không ? 

3.5.7.9.11+3; 2.3.4.5.6 - 3. 


1 


2A-BTTOAN 6-TI 


17 



c) 15 n ^ 225. 


102. Tìm số tự nhiên n, biết rằng : 

a) 2 n = 16 ; b) 4 n = 64 ; 

103. Tim số tự nhiẽn X mà X 50 = X. 

Bài tập bổ sung 

8.1. Thương 4 6 : 4 3 băng 

(A)l 3 ; (B)4 3 ; (C)4 2 ; (D)4. 

Hãy chọn phuomg án đúng. 

8.2. Mỗi tổng sau có là một số chính phuơng không ? 

a) 5 2 + 12 2 ; b) 8 2 + 15 2 . 

§9. Thứ tự thực hiện các phép tính 

104. Thục hiện phép tính : 

a) 3 . 5 2 —16 ; 2 2 ; b) 2 3 . 17 - 2 3 . 14 ; 

c) 15.141 + 59.15 ; d) 17.85 + 15 . 17 - 120 ; 

e) 20-[30-(5-l) 2 ]. 

105. Tìm sô tự nhiên X, biết: 

a) 70 - 5 . (X - 3) = 45 ; b) 10 + 2 . X = 4 5 : 4 3 . 

106. a) Không làm đầy đủ phép chia, hãy điền vào bảng sau : 


Sô bị chia 

SỐ chìa 

Chữ số đầu tiên 

Số chữ số 
của thương 

của thương 

9476 

92 



43 700 

38 




b) Trong các kết quả của phép tính sau có một kết quả đúng. Hày dựa vào 
nhận xét ở câu a để tim ra kết quả đúng. 


9476:92 băng 98 ; 103 ; 213. 

107. Thực hiện phép tính : 

a) 3 6 : 3 2 + 2 3 . 2 2 ; b) (39.42 - 37.42): 42. 


18 


2B-BTTOÁN6-T1 




108. Tìm số tự nhiên X, biết: 

a)2.x- 138 = 2 3 . 3 2 ; b) 231 - (x - 6) = 1339 : 13. 

109. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không ? 

a) 1 + 5 + 6 và 2+ 3 + 7; b) l 2 + 5 2 + 6 2 và 2 2 + 3 2 + 7 2 ; 

c) 1 + 6 + 8 và 2 + 4 + 9 ; d) l 2 + 6 2 + 8 2 và 2 2 +4 2 +9 2 . 

110. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không ? 

a) 10 2 +11 2 +12 2 và 13 2 +14 2 ; b) (30 + 25) 2 và 3025 ; 

c) 37 . (3 + 7) và 3 3 + 7 3 ; d) 48 . (4 + 8) và 4 3 + 8 3 . 

111. Để đếm số số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách 
nhau cùng một số đom vị, ta có thể dùng công thức : 

SỐ số hạng = (Số cuối - Số đầu): (Khoảng cách giữa hai số) + 1. 

Ví dụ : 12, 15, 18.90 (dày số cách 3) có : 

(90 - 12) : 3 + 1 = 27 (số hạng). 

Hay tính số số hạng của day : 8, 12, 16, 20,..., 100. 

112. Để tính tổng các số hạng của một dây số mà hai số hạng liên tiếp cách nhau 
cùng một số đom vị, ta có thể dùng công thức : 

Tổng = (SỐ đâu + Số cuối). (SỐ số hạng): 2. 

Ví dụ : 12 + 15 + 18 + ... + 90 = (12 + 90). 27 : 2 = 1377. 

Hãy tính tổng : 8 + 12 + 16 + 20 + ... + 100. 

113. Ta đa biết : Trong hệ ghi số thập phân, cứ mười đom vị ở một hàng thì làm 

thành một đom vị ở hàng trên liẻn trước. Mỗi chữ số trong hệ thập phân nhận 
một trong mười giá trị: 0, 1, 2,..., 9. 

Số abcd trong hệ thập phân có giá trị bằng : 

a . 10 3 +b. 10 2 + c. 10 + d. 

Có một hệ ghi số mà cứ hai đom vị ở một hàng thì làm thành một đom vị ở 
hàng trên liền trước, đó là hệ nhị phân . Mỗi chữ số trong hệ nhị phân nhận 
một trong hai giá trị 0 và 1 ^. Một số trong hệ nhị phân, chẳng hạn abcd, 
đuực kí hiệu là abcd(2). 


(*) Ưu điềm của hệ nhị phân là chỉ sử dụng hai kí hiệu là 0 và 1. Do đố hệ nhị phân được ứng dụng 
trong chế lạo máy tính điện tử vì các chữ số 0 và 1 có thổ cho tương ứng với hai trạng thái của 
dòng điện là không có điộn và có điộn. 


19 



Số abcd(2) trong hệ thập phãn có giá tri bằng : 

a.2 3 +b.2 2 +c.2 + d. 

Ví dụ : ĩĩõĩ(2) = l . 2 3 + 1.2 2 + 0.2 +1 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13. 

a) Đổi sang hệ thập phân các số sau : 100(2) ; 111(2) ; 1010(2) ; 1011(2) 

b) Đổi sang hê nhị phân các số sau : 5 ; 6 ; 9 ; 12. 

Bài tập bổ sung 

9.1. Giá tri của biểu thức 5.2 3 bằng 

(A) 1000 ; (B) 30 ; (C) 40 ; (D) 115. 

Hãy chọn phương án đung. 

9.2. Tìm số tự nhiên X, biết: 

a)4x 3 + 15 = 47; bì 4.2* - 3 = 125. 

9.3. Dùng năm chữ số 5, dấu các phép tính và dấu ngoặc (nếu cần), hãy viết một 
biểu thúc có giá trị bằng 6. 

§10. Tính chất chìa hết của một tổng 

114. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hiộu) sau có chia hết cho 6 
khồng 7 

a) 42 + 54 ; b) 600 - 14 ; c) 120+ 48 + 20: d) 60+15+ 3. 

115. Cho tổng A=12+15 + 21+xvớixeN. Tìm điẻu kiện của X để A chia hết 
cho 3, để A không chia hết cho 3. 

116. Khi chia số tự nhiên a cho 24, ta được số dư là 10. Hỏi số a có chia hết cho 2 
không ? có chia hết cho 4 không ? 

117. Điền dấu "x" vào ô thích họp : 


Câu 

Đúng 

Sai 

Nếu mỗì số hạng cửa tổng không chia hết cho 4 thì 
tổng không chia hết cho 4 



Nếu tổng cùa hai số chia hết cho 3, một trong hai số 
đó chia hết cho 3 thí số còn lại chia hết cho 3 




118. Chứng tỏ rằng: 

a) Trong hai số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 2 

b) Trong ba số tự nhiên liên tiếp, có một số chia hết cho 3. 


20 




119*. Chứng tỏ rằng : 

a) Tổng của ba số tự nhiên Hên tiếp là một số chia hết cho 3 

b) Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp là một số không chìa hết cho 4. 

120*. Chứng tỏ răng số có dạng aaaaaa bao giờ cũng chia hết cho 7 (chảng hạn : 

333 333 : 7). 

121*. Chứng tỏ rằng số có dạng abc abc bao giờ cũng chia hết cho 11 (chẳng 
hạn : 328 328 i 1L). 

122*. Chứng tỏ rằng lấy một số có hai chữ số, cộng voi số gồm hai chữ số ấy viết 
theo thứ tự ngược lại, ta luôn luôn được một số chia hết cho 11 (chẳng hạn : 
37 + 73 = 110, chia hết cho 11). 

Đài tập bổ sung 

10.1. Điền các từ thích hợp (chia hết. không chia hết) vào chỗ trống : 

a) Nếu a : m, b : m, c : m thì tổng atb + c ... cho m ; 

b) Nếu a : 5, b : 5, c / 5 thì tích a.b.c ... cho 5 ; 
e) Nếu a : 3 và b / 3 thì tích a.b ... cho 3. 

10.2. Chứng tỏ rằng nếu hai số có cùng số dư khi chia cho 7 thì hiệu của chúng 
chia hết cho 7. 

10.3*. Chứng tỏ rằng số có dạng aaa bao giờ cũng chia hết cho 37, 

10.4*. Chứng tỏ rằng hiệu ab - ba (vói a > b) bao giở cũng chia hết cho 9. 

§11. Dấu hiệu chĩa hết cho 2, cho 5 

123. Trong các số : 213 ; 435 ; 680 ; 156 : 

a) Số nào chìa hết cho 2 mà không chia hết cho 5 ? 

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ? 

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5 ? 

124. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 khống ? 

a) 1 . 2.3.4.5 + 52 ; b) 1 . 2.3.4.5 - 75. 

125. Đìèn chữ số vào dấu * đc được số 35* : 

a) Chia hết cho 2 ; b) Chia hết cho 5 ; 

c) Chia hết cho cả 2 và 5. 


21 



126. Điên chữ số vào díu * để được số *45 : 

a) Chia hết cho 2 ; b) Chia hết cho 5. 

127. Dùng cả ba chữ số 6, 0, 5, hay ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số thoả 
man một trong các điẻu kiện : 

a) Số đó chia hết cho 2 ; b) Số đó chia hết cho 5. 

128. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết ràng số đó chia 
hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 4. 

129. Dùng cả ba chừ số 3,4, 5, hay ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số : 

a) Lớn nhất và chia hết cho 2 

b) Nhỏ nhất và chia hết cho 5. 

130. Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 và 
136 < n < 182. 

131*. Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2, có bao nhiêu số chia hết cho 5 ? 

132*. Chứng tỏ rằng vối mọi số tự nhiẽn n thì tích (n + 3) (n + 6) chia hết cho 2. 

Bài tập bo sung 

11.1. Trong các kháng định sau, khẳng định nào đúng, khảng định nào sai ? 

a) Sô có chữ số tận cùng là 8 thì chia hết cho 2 ; 

b) SỐ chia hết cho 2 thì có chử số tận cùng là 8 ; 

c) SỐ chia hết cho 5 thi có chữ số tận cùng bằng 0 ; 

d) Số có chữ số tận cùng bằng 0 thì chia hết cho 5 và chia hết cho 2. 

11.2. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hom 100 chia cho 5 dư 3 ? 

11.3*. Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích n.(n 4* 5) chia hết cho 2. 

11.4*. Gọi A = n 2 + n + 1 (n e N). Chứng tỏ ráng : 

a) A khòng chia hết cho 2; 

b) A không chia hết cho 5. 

§12. Dấu hiệu chĩa hết cho 3, cho 9 

133. Trong các số : 5319; 3240 ; 831 : 

a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 ? 

b) Số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 ? 


22 



134. Điền chữ số vào dấu * để : 

a) 3*5 chia hếl cho 3 

b) 7*2 chia hết cho 9 

c) *63* chia hết cho cả 2, 3, 5, 9. 

135. Dùng ba trong bốn chữ số 7, 6, 2, 0 hay ghép thành các số tự nhièn có ba 
chữ sô sao cho số đó : 

a) Chia hết cho 9 

b) Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. 

136. Viết sô tự nhỉên nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho số đó : 

a) Chia hết cho 3 ; b) Chia hết cho 9. 

137. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3, cho 9 không ? 

a)10 12 -l; b)10 10 +2. 

138. Điẻn chừ số vào dấu * để được số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 : 

a) 53* ; b) *47Ĩ. 

139. Tìm các chữ số a và b sao cho a “ b = 4 và 87ab : 9. 

140. Điẻn vào dấu * các chữ số thích hợp : 

* * * * 

X 9 
2 118* 

Bàỉ tập bể sung 

12.1. Trong các khẳng định sau, khẳng đính nào đúng, khẳng định nào sai ? 

a) Nếu a + b + c = 9 thì abc : 9 ; 

b) Nếu a + b + c = 18 thì abc : 18 ; 

c) Nếu abc : 9 thì a + b + c = 9. 

12.2*. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho 3 ? 

12.3*. Cho n = 7a5 + 8b4. Biết a - b = 6 và n chia hết cho 9. Tìm a và b. 

§13. Ước và bội 

141. a) Viết tặp hợp các bội nhỏ hon 40 của 7. 

b) Viết dạng tổng quát các số là bội cùa 7 

142. Tim các số tự nhiên X sao cho : 
a) X E B(15) và 40 < X < 70 

c) x e ư(30) vàx> 12 


b) X : 12 vàO <x < 30 

d) 8 : X. 


23 



143. Tuấn có 42 chiếc tem. Tuấn muốn chia đều số tem đó vào các phong bì. 
Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được ? Hày điền vào chỗ trông 
trong trưửng hợp chia được. 

Cách chia Số phong bì 

Thứ nhất 3 

Thứ hai 

Thứ ba 8 

144. Tìm tất cá các sô có hai chữ số là bội của : 

a)32: b)41. 

145. Tìm tất cả các số có hai chữ số là ước của : 

a) 50 ; b) 45. 

146. Tìm các số tự nhiên X sao cho : 

a) 6 : (x - I) ; b) 14 : (2 . X + 3). 

147. Có bao nhiêu bội của 4 từ 12 đến 200 ? 

Đài tập bổ sung 

13.1. Trong các khẳng định sau, khảng định nào đúng, khẳng định nào sai ? 

a) Có các số tự nhiên a và b mà a G Ư (b) và b G Ư (a), 

b) Nếu a là uớc của b thì b : a cũng là ưức của b. 

13.2. Tìm các số tự nhiên n sao cho : 

a) n + 1 là uức của 15 ; 

b) n + 5 là ước của 12. 

13.3. Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng abba. 

§14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố 

148. Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ? 

1431; 635; 119; 73. 

149. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số ? 

a) 5.6.7 + 8.9; b) 5.7.9.11-2.3.7; 

c) 5.7 . 11 + 13 . 17 . 19 ; d) 4253 + 1422. 

150. Thay chữ số vào dâu * để 5* là một hợp số. 

151. Thay chừ sô vào dấu * đẽ 7* là số nguyên tố. 


Số tem trong một phong bì 
7 


24 




152« Tìm số tự nhiên k để 5k là số nguyên tố. 

153. Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà p 2 < a 


a 

59 

121 

179 

197 

217 

p 







154. Hai số nguyên tố sinh đôi là hai số nguyên tố hom kém nhau 2 đơn vị. Tim 
hai số nguyên tố sinh đôi nhỏ hom 50. 

155. a) Nhà toán học Đúc Gôn-bach viết thư cho nhà tqán học Thụy Sĩ ơ-ỉe năm 
1742 nói rằng : Mợi số tự nhiôn lớn hơn 5 đều viết được duứi dạng tổng của 
ba số nguyên tố. Hãy viết các sô': 6« 7, 8 dưới dạng tổng của ba số nguyên tố. 

b) Trong thư trả lời Gôn-bach, ơ-le nói rằng : Mọi số chẵn lớn hơn 2 đêu 
viết được dưới dạng tổng của hai sô nguyên tô. Cho đến nay. bài toán 
Gôn-bach-G4e vẫn chưa có lời giải. 

Hãy viết các số 30 và 32 dưới dạng tổng của hai số ngưyẻn tố. 

156. Cho biết: Nếu số tự nhiên a (lớn hơn 1) không chia hết cho mọi số nguyên tố p 
mà bình phương không vượt quá a (tức là p 2 < a ) thì a là số nguyên tố. Dùng 
nhận xét trên cho biết số nào trong cac số a ở bài 153 là số nguyên tố ? 

157. a) Số 2009 có là bộ] của 41 không ? 

b) Từ 2000 đến 2020 chỉ có ba số nguyên tố là 2003, 2011, 2017. Hay giai 
thích tại sao các số lẻ khác trong khoảng từ 2000 đến 2020 đều là họp số. 

158. Gợi a = 2.3.4.5 .101. Có phải 100 số tự nhiên liên tiếp sau đều là 

họp số không ? 

a + 2, a + 3. a + 4.a + 101. 

Bài tập bổ sung 

14.1. Có bao nhièu số nguyên tố có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 1 ? 

(A) 3 số ; (B) 4 số ; (C) 5 số ; (D) 6 số. 

Hãy chọn phương án đúng. 

14.2*. Tìm số tự nhiên abc có ba chữ số khác nhau, chia hết cho các số nguyên tố 
a, b, c. 


25 




§15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 

159. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : 

a) 120 ; b) 900 ; c) 100 000. 

16D. Phân tích các sô sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi sô đó chia hết cho 
các số nguyên tố nào ? 

a) 450 ; b)2100. 

161. Cho a = 2 2 .5 2 . 13. Mỗi số 4, 25, 1 3, 20, 8 có là ước của a hay không ? 

162. Hãy viết tất cả các ứớc của a, b, c, biết rằng : 

a) a = 7 . 11 ; b) b = 2 4 ; c) c = 3 2 .5. 

163. Tích của hai số tự nhiên bàng 78. Tim mỗi số. 

164. Tú có 20 viên bi, muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở các túi đều 

bằng nhau. Tú có thể xếp 20 viên bi đó vào mấy túi ? (kể cả trường hợp xếp 

vào một túi). 

165. Thay dấu * bởi chử số thích họp : 

* . ** ss 115. 

166. Tim số tự nhtèn a, biết ràng 91 : a và 10 < a < 50. 

167. Một số bằng tổng các uúc của nó (không kể chính nó) gọi là sô' hoàn chỉnh. 

Ví dụ : Các ước của 6 (khồng kể chính nó) là 1, 2, 3, ta có : 1 + 2 + 3 = 6. 

Số 6 là số hoàn chỉnh. 

Tìm các số hoàn chỉnh trong các số : 12, 28, 496. 

168*. Trong một phép chia, số bị chia bằng 86, số dư bằng 9. Tìm số chia và thuơng. 

Bài tập bổ sung 

15.1. Phân tích số 7140 ra thừa số nguyên tố, ta đuực biểu thúc nào ? 

(A) 3.4.5.119 ; (8)2.2.3.5.119; 

(C) 2\3.5.119 ; (D) Một biểu thức khác. 

Hăy chọn phutrng án đung. 

15.2. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 46620. 

15.3. Tìm ba số lẻ liên tiếp có tích bằng 12075. 

15.4*. Tìm số tự nhiên n, biết 

1 + 2 + 3+ 4 + ... + n = 465. 


26 



§16. ước chung và bội chung 

169. a) SỐ 8 có là ước chung của 24 và 30 hay không ? Vì sao ? 
b) SỐ 240 có là bội chung của 30 và 40 hay không ? Vì sao ? 

170. Viết các tập hợp : 

a) ư(8), Ư(12),ƯC(8, 12) 

b) B(8), B(12), BC(8, 12). 

171. Có 30 nam, 36 nữ. Người ta muốn chia đèu nam và nữ vào các nhóm. Trong 
các cách chia sau, cách nào thực hiện dược ? Điền vào chỗ trống trong 
trường hợp chia được. 


Cách chia 

SỐ nhóm 

Só nam ở mỗi nhóm 

Số nữ ở mỗi nhóm 

a 

3 



b 

5 



c 

6 




172. Tim giao của hai tập hợp A và B, biết rằng : 

a) A = { mèo, chó }, B = { mèo, hổ, voi } 

b) A={ 1 ; 4 },B = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 } 

c) A là tập hợp các số chẵn, B là tập hợp các số lẻ. 

173. Gọi X là tập hợp các học sinh giỏi Ván của lớp 6A, 

Y là tảp hợp các học sinh giỏi Toán của lớp 6A. 
Tập hợp X n Y biểu thị tập hợp nào ? 

( ị 

174. Tìm giao của hai tập hợp N và N . 

175. Tròn hình 5, A biểu thị tập họp các học 
sinh biết tiêng Anh và p biểu thị tập hợp 
các học sinh biết tiếng Pháp trong một 
nhóm học sinh. 

Có 5 học sinh biết cả hai thứ tiếng Anh 
và Pháp, 11 học sinh chỉ biết tiếng Anh, 

7 học sinh chỉ biết tiếng Pháp. 



27 




a) Mỗi tạp hợp A, p, A r\ p có bao nhiêu phần tứ ? 

b) Nhóm học sinh đó có bao nhiêu ngưòrí ? 

(mỗi học sinh đều biết ít nhất một trong hai thứ tiếng Anh và Pháp). 

Bài tập bổ sung 

16.1. Điền các từ thích họp (uức chung, bội chung) vào chỗ trống : 

a) Nếu a:15 và b : 15 thì 15 là ... của a và b ; 

b) Nếu 8 : a và 8 ; b thì 8 là ... của a và b. 

16.2. Gọi A là tập hợp các ước của 72, gọi B là tập họp các bội của 12. Tạp hợp 
AnBlà 

(A){24:36}: (B){12;24;36 ; 48) ; 

(C) {12 ; 18:24} ; (D) {12 ; 24 ; 36}. 

Hãy chọn phương án đúng. 

16.3*. Tim ước chung của hai số n + 3 và 2n + 5 với n G N. 

16.4*. Số 4 có thể là ước chung của hai số n + 1 và 2n 4 5 (n E N) khống ? 

§17. Ước chung lán nhâ't 

176. TìtnƯCLNcủa: 

a) 40 và 60 : b) 36, 60, 72 ; 

c) 13 và 20; d) 28, 39, 35. 

177. Tìm ƯCLN rồi lìm các uức chung của 90 và 126, 

178. Tim số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 480 : a và 600 ; a. 

179. Hùng muốn cắt một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 60cm và 96cm 
thành các mảnh nhỏ hình vuỏng băng nhau sao cho tắm bìa được cắt hết, 
Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (số đo cạnh của hình vuông nhỏ là 
một số tự nhiên với đơn vị là xentimét). 

180. Tim số tự nhiên X, biết rằng 126 : X, 210 : X và 15 < X < 30. 


28 



181. Ngọc và Minh mỗi người mua một số hộp bút chì mku. trong mỗi hộp đẻu 
có từ hai bút trả lên và số bút ở các hộp đều bằng nhau* Tính ra Ngọc mua 
20 bút, Minh mua 15 bút* Hỏi mỗi hộp bút chì màu có bao nhiêu chiếc ? 

182. Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất 
thành mấy tổ để các bác sì cũng nhu các y tá đuợc chia đều vào mỗi tổ ? 

183. Trong các số sau, hai số nào là hai số nguyên tố cùng nhau ? 

12 ; 25 ; 30 ; 21. 

184. Tìm các uớc chung của 108 và 180 mà lớn hon 15. 

185. Cho biết b : a, tìm ƯCLN(a, b). Cho ví dụ. 

186. Trong một buổi liên hoan, ban tổ chức đã mua 96 cái kẹo, 36 cáì bánh và 
chia đều ra các đĩa, mỗi đĩa gồm cả kẹo và bánh* Có thề chia được nhiẻu 
nhất thánh bao nhiêu đĩa, mỗi đĩa có bao nhiêu cái kẹo, bao nhiêu cái bánh ? 

187*. Lớp 6A có 54 học sình, lớp 6B có 42 học sinh* lớp 6C cỏ 48 học sính. 
Trong ngày khai giảng, ba lớp cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau để 
diêu hành mà không lớp nào có người lẻ hàng. Tính số hăng dọc nhiều nhất 
có thể xếp được* 

Bàỉ tập bổ sung 

17.1. Điẻn các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN) vào chỗ trống : 

a) a = 15a' (a T € N) ; 
b = 15b’ (b’ e N) ; 

15 la ... cda a và b, 

b) a = 15ấ (a’ <E N); 
b = 15b' (b' G N) ; 

ƯCLN(a\ b’) = 1. 

15 là ... của a và b. 

17.2*. Chứng tỏ ràng hai số n + 1 và 3n + 4 (n e N) là hai số nguyên tố cùng nhau. 

17.3*. Tim haí sỗ tự nhiên a và b (a > b) có tổng bằng 224, biết rằng ƯCLN của 
chúng bằng 28. 


29 



17*4*. lìm hai số tự nhiên a và b (a > b) có tích bằng 1944, biết ràng ƯCLN của 
chúng bằng 18. 

17.5*. Tim số tự nhiên a, biết rằng 156 chia cho a dư 12, và 280 chia cho a dư 10. 

§18. Bội chung nhỏ nhất 

188. TìmBCNNcủa: 

a) 40 và 52 ; b) 42, 70, 180 ; c) 9, 10, 11. 

189. Tìm số tự nhiẽn a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a : 126 và a : 198. 

190. Tim các bội chung của 15 và 25 mà nhỏ horn 400. 

191. Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đèu 
vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách. 

192. Hai bạn Tùng và Hải thuờng đến thư viện đọc sách. Tùng cứ 8 ngày đến 
thư viện một lân, Hải 10 ngày một lần. Lần đầu cả haì bạn cùng đến thư viện 
vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng đến thư viện ? 

193. Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35, 105. 

194. Cho biết m : n, tìm BCNN(m, n). Cho ví dụ. 

195. Một liên đội thiếu niên khí xẾp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 
1 ngưòi Tính số đội viên của hên đội biết rằng số đó trong khoảng từ 100 
đến 150. 

196. Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu 
1 người, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300. Tính 
số học sinh. 

197*. Một bộ phận của máy có hai bánh xe răng cưa khớp với nhau, bánh xe I có 
18 ràng cưa, bánh xe II có 12 răng 
cưa. Người ta đánh dấu "x” vào hai 
răng cưa đang khớp với nhau (h.6). 

Hỏi mỗi bánh xe phải quay ít nhất 
bao nhiêu răng để hai ráng cưa đánh 
dấu ấy lại khớp với nhau ở vị tri 
giống lần trước ? Khi đỏ mỗi bánh 
xe đa quay bao nhiêu vòng ? 



30 



Bài tập bổ sung 

18.1, Điẻn các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN) vào chồ trống : 

a) 45 = ax (x e N) ; 

45 = by (y e N); 

45 là ... củaa vàb. 

b) 45 = ax (x e N); 

45 = by (y € N); 

ƯCLN(x, y) = 1 ; 

45 là ... của a và b. 

18.2. Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số, biết số đó chia hết cho tất cả các số 3, 

4, 5,6. 

18.3*. Tim số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 6, 7, 9 được số dư theo thứ tự là 2, 3, 

5. 

18.4. Trên một đoạn đường có các cột mốc cách nhau 20m được đánh sô lân lượt 
là 1, 2, 3,..., 16. Nay người ta cần trồng lại các cột mốc sao cho hai cột mốc 
liên tiếp chỉ cách nhau 15 m. Cột ghi số 1 không phải trồng lại. 

a) Cột gần cột số 1 nhất mà không phải trồng lại là cột số mấy ? 

b) Những cột nào khỏng phải trồng lại ? 

18.5*. Tìm hai số lự nhiên a và b (a > b) có BCNN bàng 336 và ƯCLN bằng 12. 


ôn tập chương I 


198. 

Tìm số tự nhiên X, biết : 



a) 123 - 5 . (x + 4) = 38 ; 

b) (3 .x-2 4 ).7 3 = 2.7 4 . 

199. 

Tim số tự nhiên X, biết rằng nếu 

chia nó cho 3 rồi trừ 4, sau đó nhân với 5 


thì được 15. 


200. 

Thực hiện phép tính rồi phân tích 

kết quả ra thừa số nguyên tố : 


a) 6 2 : 4 .3 + 2. 5 2 ; 

b) 5.4 2 - 18 : 3 2 . 

201. 

Tìm số tự nhiên X, biết rằng : 



a) 70 : X, 84 : X và X > 8 



b) X : 12, X : 25, X : 30 và 

0 < X < 500. 


31 



202. T \m số tự nhiên nhỏ hơn 200, biết rằng số đó chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 1, 
chia cho 5 thiếu và chia hết cho 7. 

203. Thực hiện phép tính : 

a) 80 - (4.5 2 - 3.2 3 ) ; b) 23.75 + 25.23 + 180 ; 

C) 2448 : r 119 -(23-6)]. 

204. Tìm số tự nhiên X, biết: 

a) (2600 + 6400) - 3 . X = 1200 ; b) [(6 . X - 72): 2 - 84] . 28 = 5628. 

205. Cho A = [ 8 ;45 },B = { 15 ;4 }. 

a) Tìm tập hợp c các số tự nhiên X = a + b sao cho a G A, b 6 B 

b) Tim tập hợp D các số tự nhiên X = a - b sao cho a G A, b € B 

c) Tim tập hợp E các sô tự nhiên X = a . b sao cho a G A, b G B 

d) Tim tập hợp G các số tự nhiên X sao cho a = b.xvàa £ A,b e B. 

206*. Phép nhún kì ỉa. Nếu ta nhân số 12 345 679 (khổng có chữ số 8) với một 
số a bất kì có một chữ số, rồi nhân kết quả với 9 thì được số có chín chữ số 
như nhau và mỗi chữ số đểu là a, 

Ví dụ : 12 345 679,7 = 86 419 753 
86 419753.9 = 777 777 777. 

Hảy giải thích tại sao ? 

207. Cho tổng A = 270 + 3105 + 150. Không thực hiện phép tính, xét xem tổng A 
có chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hay khồng ? Tại sao ? 

208. Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số ? 

a)2.3.5 + 9.31 ; b) 5.6,7 + 9 . 10 . 11. 

209. Điên chử số vào dấu * để số 1*5* chìa hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 6, 9. 
210*. Tổng sau có chia hết cho 3 không ? 

A = 2 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + 2 5 + 2 6 + 2 7 + 2^ + 2 9 + 2 10 . 

211. Cho a = 45 ; b = 204 ; c = 126. 

a) Tun ƯCLN(a, b, c). 

b) Tim BCNN(a, b). 


(*) Một sồ chìa cho 5 thiếu I tức là số đó cộng thêm l thì chia hết cho 5, 


32 



212. Một vườn hình chữ nhật cố chièu dài 105m, chièu rộng 60m. Người ta muốn 
trồng cây xung quanh vuờn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng 
cách giữa hai cây liên tiếp bàng nhau. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai 
cây Hên tiếp (khoảng cách gioa hai cây là một số tự nhiôn với đơn vị là mét), 
khi đố tổng số cay là bao nhiÊu ? 

213*. Có 133 quyẻn vở, 80 bút bi, 170 tập giấy. Người ta chia vở, bút bi, giấy 
thành các phân thưởng đèu nhau, mối phần thưởng gồm cả ba loại. Nhưng 
sau khi chia còn thừa 13 quyển vở, 8 bút bi, 2 tập giấy không đủ chia vào 
các phần thưởng. Tính xem có bao nhiêu phàn thưởng ? 

214*. Một thừng chúa hàng có dạng hình hộp chữ nhật chiỀu dài 320cm, chíèu 
rộng 192cm, chièu cao 224cm. Người ta muốn xếp các hộp cố dạng hình lập 
phương vào trong thừng chúa hàng sao cho các hộp xếp khít theo câ chièu 
dài, chièu rộng và chiều cao của thùng. Cạnh các hộp hình lập phương đó có 
độ dài lớn nhất là bao nhiẽu ? (số đo cạnh của hình lập phương là một số tự 
nhiôn với đơn vị là xentimét). 

215. Tại một bến xe, cứ 10 phút lại có một chuyến tác xi rời bến, cứ 12 phút lại 
có một chuyến xe buýt rời bến. Lúc 6 giờ, một xe tắc xi và một xe buýt cùng 
rời bến một lúc. Hỏi lúc mấy giờ lại có một tắc xi và một xe buýt cùng rời 
bến lần tiếp theo ? 

216. SỐ học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 400, khi xếp 
hàng 12, hàng 15, hàng 18 đèu thừa 5 học sinh. Tính số học sinh đó. 

217*. Có ba chồng sách : Văn, Âm nhạc, Toán, mỗi chồng sách chỉ gồm một loại 
sách. Mỗi cuốn sách Vãn đày 15mm, mỗi cuốn Âm nhạc dày 6mm, mỗi 
cuốn Toán đày 8mm. Nguời ta xếp cho ba chồng sách cao bàng nhau. Tính 
chièu cao nhỏ nhất của ba chồng sấch đổ. 

218. Quăng đưừng AB dài liokm. Lúc 7 giờ, người thứ nhất đi từ A để đến B. 
người thứ hai đi từ B đổ đến A. Họ gặp nhau lúc 9 giờ. Biết vận tốc người 
thứ nhất lứn hon vặn tốc người thứ haí là 5km/h. Tính vận tốc mỗi nguửi. 

219. {Toàn cổ). Một con chó đuổi một con thỏ cách nó 150dm. Một bước 
nhảy của chó dài 9dm, một buớc của thỏ dài 7dm và khi chó nhảy một 
bước th\ thỏ củng nhảy một bước. Hồi chó phải nhảy bao nhiêu bước mới 
đuổi kịp thỏ ? 

220. Tôi nghĩ một số có ba chữ số. 

Nếu bớt số tôi nghĩ đi 7 thì duọc số chia hết cho 7. 


3A-BTTOÁN 6 'TI 


33 



Nếu bớt số tôi nghĩ đi 8 thì được số chia hết cho 8. 

Nếu bớt số tôi nghĩ đi 9 thì được số chia hết cho 9. 

Hỏi số tôi nghĩ là số nào ? 

221. ( Toán cổ). Một bà mang một rổ trứng ra chợ. Dọc đường gặp mọt bà khác 
vô ý đụng phải, rổ trứng rơi xuống đất. Bà kia tỏ ý muốn đền lại số trứng 
bèn hỏi: 

- Bà cho biết trong rổ có bao nhiỗu trứng ? 

Bà có rổ trứng trả lời: 

- Tôi chỉ nhớ rằng số trứng đó chia cho 2, cho 3, cho 4, cho 5, cho 6, lần 
nàò cQng còn thừa ra một quả, nhimg chia cho 7 thì không thừa quả nào. À, 
mà số trứng chưa đến 400 quả. 

Tính xem trong rổ có bao nhiêu trứng ? 

222. Gọi p là tập hợp các số nguyên tố, 

A là tập hợp các số chẵn, 

B là tẠp hợp các số lẻ. 

a) Tìm giao của các tập hợp : A và p, A và B. 

b) Dùng kí hiệu cz để thể hiện quan hộ giữa các tập hợp p, N, N*. 

c) Dùng kí hiệu <z để thể hiện quan hẹ giữa môi tập hợp A, B với mỗi tập 
hợp N, N*. 

223. Cho hai tập hợp : 

A = Ị 70; 10 }, B* { 5 ; 14 }. 

Viết tập hợp các giá trị của các biểu thức : 

a) X + y với X € A, y € B 

b) X - y với X e À, y G B 

c) X . y với X e A, y e B 

đ) X : y với X É A. y e B và thưong X : y là số tự nhiên. 

224. Lớp 6A có 25 học sình thích môn Toán, có 24 học sinh thích môn Văn, 
trong đó có 13 học sinh thích cà hai môn Toán và Văn. Cá 9 học sinh không 
thích cả Toán lẫn Vân. 

a) Dùng sơ đồ vòng tròn để minh hoạ : 

“Tập hợp T các học sinh 6A thích Toán 


34 


3B- BTTOẢN 6 -TI 



- Tập hợp V các học sinh 6A thích Văn 

- Tập hợp K các học sinh 6A không thích cả Toán lẫn Văn 

- Tập hợp A các học sinh của táp 6A. 

b) Trong các tập hợp T, V, K, A có tập hợp nào là tập họp con của một tập 
hợp khác ? 

c) Gọi M là tạp hợp các học sinh của lớp 6A thích cả hai môn Vân và Toán. 

Ttm giao của các tập hợp : T và V, T và M, V và M, K và T, K và V. 

đ) Tính số học sinh của lớp 6A. 

Bài tập bổ sung 

1.1. Kết quả tính 5.3 4 - 6.7 2 bằng 

(A) 78; (B) 211; (C)lll; (D)48861. 

Hay chọn phương án đúng. 

1.2. ƯCLN của ba số 96, 160, 192 bằng 

(A)16 ; (B)24 ; (C)32 ; (D)48. 

Hay chọn phương án đúng. 

1.3. BCNN của ba số 36, 104, 378 bàng 

(A)1456 ; (B)4914 ; (C) 3276 ; (D) 19656. 

Hãy chọn phương án đúng. 

1.4. Tim số tự nhiên ab sao cho ab - ba = 72. 

1.5. Thay các dấu * bởi các chữ số thích hợp để số *25 * chia hết cho tất cả các 

số 2, 3,5. 

1.6. Tim sổ tự nhiên n, biết n + 3 chia hết cho n + 1 . 

L7. Chứng tỏ rằng : 

a) Nếu cá : 4 thì abcd ■ 4 ; 
bì Nếu abcd : 4 thì cd : 4. 

1 . 8 *. Tim ba số tự nhiên a, b, c khác 0 sao cho các tích 140a, 180b, 200c bằng 
nhau và có giá trị nhỏ nhất. 



LỜI GIẢI - CHỈ DẪN - ĐÁP sổ' 


§1. Tập họp. Phần tử của tập hợp 

1. A = { 8 ; 9 ; 10 ; 11 ) hoặc A = |xeNÍ7<x<12|; 

9 UI A ; 14 0 A. 

2. { s, Ô, N, G, H }. 

3. n lu A ; p UỊ B. Viết m I €~| A hay m Ị~ẽ~Ị B đều được, 

4. A = { m, n, 4 } ; B = { bàn Ị ; c = { bàn, ghế }. 

5. a) A = { tháng 7 ; tháng 8 ; tháng 9 }. 

b) B = ( tháng 1 ; tháng 3 ; tháng 5 ; tháng 7 ; tháng 8 ; tháng 10 ; tháng 12 }. 

6. { 1 ; 3 }, { 1 »4 }, { 2 ; 3 }, { 2 ; 4 }. 

7* a) cam e A ; cam G B 

b) táo € A, táo É B. 

8. { 2 Lịbị , a[b 2 , ajb 3 , a 2 bj, a 2 b 2 1 a 2 b 3 

9. A - { ln-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam, Ma-lai-xi-a J. 

B = { Bru-nây, Xin-ga-po, Lào, Cam-pu-chia }. 

Bài tập bổ sung 

1.1. Chọn (C). 

1.2. (Bảo, Chi, Hương. Tú}. 

§2. Tập hợp các SỐ tự nhiên 

10. a) 200 ; X + 1 ; b) 399 ; y - L 

11. a)A={ 19:20}; b)B - { 1 ; 2 ; 3 ) ; c) c = { 35 ; 36; 37 ; 38 }. 

12. 1201, 1200, 1199; 

m + 2, m + 1, m. 

13. A = { 0 }. 

14. Các số tự nhiên không vượt qua n là : 0, l, 2,n, gôm n + 1 số. 

15. Các dòng a và b cho ta ba số tự nhiên liên tiếp 1 ílng dần. 

16 



đ) Đúng. 


Bàỉ tập bổ sung 

2.1. a) Đúng ; b) Sai; c) Sai; 

2.2. Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là a, a + 1,8 + 2. 
Từ a + a + 1 + a + 2 = 24, ta tìm được a = 1. 
Ba số tự nhiên phải tìm là 7, 8, 9. 

§3. Ghi số tự nhiên 

16. a) 2173 


Số đă cho 

SỐ trăm 

Chữ số 
hàng tràm 

Số chục 

Chữ số 

hàng chục 

4258 

42 

2 

425 

5 

3605 

36 

6 

360 

0 


17. I 2 ; 0 ; 3 K 

18. a) 100 ; b) 102. 

19. 304, 340,403, 430. 

20. a) Hai mươi sáu ; Hai mươi chín. 

b) 15 = XV, 28 = XXVIII. 

c) V = VI - ĩ, IV = V -1, V-IV -I. 

21. a) { 16; 27 ; 38 ; 49 } ; b) 141: 82); c){59;68). 

22. a) 9999 ; b) 9876. 

23. a) Số đó tăng gấp 10 lần 

b) SỐ đó tăng gấp 10 lần và thêm 2 đơn vị. 

24. Sô đó tăng thêm 3000 đon vị. 

25. a) 85 310; b) 85 431. 

26. a) 36, 38, 63, 68, 83, 86 
b) 320, 302, 230, 203. 

37 




27. a) ăb (a, b € N ; 1 < a £ 9 ; 0 < b á 9) 

b) abc (a, b, c € N ; 1 < a < 9 ; 0 £ b ; c < 9); 

c) aabb (a, b e N ; 1 < a ổ 9 ; 0 < b < 0). 

28. a) IV, VI vn, Vin 
b) n, V, X. 

Bàl tập bổ sung 

3.1. Chọn (D). Các số đó là 40, 51,62, 73, 84, 95. 

3.2. a) 7630 ; b) 3067. 


§4. SỐ phần tử của một tập hợp. Tập họp con 


29. a)A = { 18 } ; b)B = {0}; c)C = N; d)D = 0. 

30. a) A = { 0 ; 1 ; 2 ;50 } có 51 phần tử; b) 0, không có phần tử nào. 

31. Không thể nổi A = 0 vì A là tập họp có một phần tử, còn 0 là tập hợp 
khổng có một phán tử nào. 


32. A = Ị0;l;2;3;4;5),B = {0;l;2;3;4;5;6;7),AcB. 

33. a) 8 ỊTỊ A ; b) ( 10 } [cTỊ A ; c) { 8 ; 10 } ỊTỊ A. 


b){ 10} c A; 


34. a) Tập hợp A có 100 - 40 + 1 = 61 (phần tử) 

b) Tập họp B có (98 - 10): 2 + 1 = 45 (phàn tử) 

c) Tập họp c có (105 - 35): 2 + 1 = 36 (phần tử). 

35. a)BcA 

A 

b) Xem hình 7. 

36. L e A đúng, { 2 ; 3 } c A đúng, 

{ 1 } <E A sai, 3 (= A sai. 

37. Chẳng hạn : A = ( 1 ; 2 }, B = { 2 ; 1 ). 

38. { a, b }, { a, c }, { b, c }. Hỉnk 7 

39. BcA,McA,McB. 

40. 1000, 1001,9999 gồm 9999 - 1000 + 1 = 9000 (số). 



38 



41. 100, 102 . 998 gồm (998 - 100): 2 +1= 450 (số). 

42*. Từ 1 đến 9 có 9 số, gồm 9 chữ số. 

Từ 10 đến 99 có : 99 - 10 + 1 = 90 số, gồm 2.90= 180 (chữ số). 

SỐ 100 có 3 chữ số. Bạn Tâm phải viết tất cả : 

9 + 180 + 3 = 192 (chữ số). 


Bài tập bổ sung 

4.1. Chọn(B). 

4.2. a) A có 7 phần tử. 

b) B có 4 phần tử. 

c) c có 1 phần tử. 

đ) D không có phần tử nào (D = 0). > 

§5. Phép cộng và phép nh&n 

43. a) 81 + 243 + 19 = (81 + 19) + 243 = 100 + 243 = 343 

b) 168 + 79+ 132 = (168+ 132)+ 79 = 300+ 79 = 379 

c) 5.25.2 . 16.4 = (5.2). (25.4). 16 = 10.100.16= 16 000 

d) 32.47 + 32.53 = 32. (47 + 53) = 32.100 = 3200. 

44. a) X - 45 = 0 nên X = 45 

b) 42 - X = 1 nên X = 42 - 1 = 41. 

45. A = (26 + 33) + (27 + 32) + (28 + 31) + (29 + 30) 

= 59 + 59 + 59 + 59 = 59.4 = 236. 

46. 997 + 37 = 997 + 3 + 34 = 1000 + 34 = 1034 
49 + 194 = 43 + 6 + 194 = 43 + 200 = 243. 

47. 11.18 = 11.9.2 = 6.3.11 
15.45= 45.3.5 = 9.5. 15. 


48. a) 17.4 = 17.2.2 = (17.2). 2 = 34.2 = 68 

25.28 = 25.4.7 = (25.4). 7 = 100.7 = 700 


39 



b) 13 . 12 = 13 . (10 + 2) = 13 . 10 + 13.2 = 130 + 26 = 156 
53 . 11 = 53 . (10 + 1) = 530 + 53 = 583 
39.101 = 39 . (100 + 1) = 3900 + 39 = 3939. 


49. 

8 . 19 = 8 . (20- 1) = 160-8 = 

152 


65.98 = 65 . (100 - 2) = 6500 

- 130 = 6370. 

50. 

102 + 987 = 1089. 


51. 

M = ( 39; 48; 52; 61 ). 


52. 

a) { 0 } ; b) N* ; 

c) 0. 

53. 

12 + 3+45 = 60. 



54*. 98 + 99 = 197 hoặc 99 + 98 = 197. 

55. a) 1500+ 1100.5 = 7000 (đồng) 

b) 4410 + 3250.3 = 14 160iđỏng) 

c) 2380 + 1750.4 = 9380 (đồng). 

56. a) 2.31 . 12 + 4.6.42 + 8.27.3 = 24.31 +24.42 + 24.27= . 

= 24 . (31 + 42 + 27) = 24.100 = 2400 
b) 36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.41 = 36 . (28 + 82) + 64 . (69 + 41) = 
= 36.110 + 64.110 = (36 + 64) .110=100.110 =11 000. 

57. a) 7853.9 = 70 677 

b) a . a tận cùng a^a e I 0; 1 ;5 ;6 ). 

Dẽ thấy a * 0, a 5* 1. 

Thử: 555.5 = 2775, loại. 

666.6 = 3996, đúng. 

58. a)5! = l .2.3.4.5 = 120; b) 4! - 3! = 24 - 6 = 18. 

59. a) abab ; b) abc . 1001 = abcabc. 

60*. a = 2002 . (2000 + 2) = 2002.2000 + 4004 

b = 2000 . (2002 + 2) = 2000.2002 + 4000. 

Vậy a > b. 

61. a)37 . 12 = 37.3.4 = 111.4 = 444 

b) 15 873.21 = 15873.7.3 = 111 111.3 = 333 333. 


40 



Bải tập bổ sung 

5.1. Chọn (D). 

5.2. 2550. 

§6. Phép trừ và phép chia 

62. a) X = 203 ; b) 6 . X = 613 + 5 = 618 ; X=I03; 

c) X = 1 ; d) X là số tợ nhiên bất kì khác 0. 

63. a) Trong phép chia một sô tự nhiên cho 6, số dư có thể bằng 0, 1,2, 3,4, 5 
b) 4k ; 4k + 1 với k e N. 

64. a) X -47= 115 ;x= 115+47= 162 
b) 146-x = 401 -315 = 86 

X = 146 — 86 = 60. 

65. 57 + 39 = (57 - 1) + (39 + 1) = 56 + 40 = 96. 

66. 213 - 98 = (213 + 2) - (98 + 2) = 215 - 100 = 115. 

67. a) 28.25 = (28 : 4) . (25.4) = 7 . 100 = 700 

b) 600 : 25 = (600.4): (25.4) = 2400 : 100 = 24 

c) 72: 6 = (60+ 12): 6 = 60: 6 + 12 : 6= 10 + 2= 12. 

68. a) 25 000 chia 2000 đuợc 12, còn dư. Mai mua đuợc nhiều nhát 12 bút loại I 

b) 25 000 chia 1500 đuợc 16, còn dư. Mai mua đuọc nhiẻu nhất 16 bút loại n 

c) 25 000 chia 3500 được 7, còn du. Mai mua đưọc 14 bút (gồm 7 bút loại I, 
7 bút loại II). 

69. Số người ở mỗi toa : 4 . 10 = 40 (nguời). 

892 chia 40 được 22, còn dư. 

Cần ít nhất 23 toa để chở hết số khách tham quan. 

70. a) 1538 + 3425 = s. Do đó : 

s - 1538 = 3425 ; s - 3425 = 1538 

b) 9142 - 2451 =D. Do đó: 

D +2451=9142; 9142-D = 2451. 


41 



71. a) Nam đi lầu hom Việt: 3-2=1 (giờ) 
b) Việt đi lâu hom Nam : 2+1=3 (giờ). 

72. 5310- 1035 = 4275. 

73. Giờ bác Tâm khởi hành (theo giờ Hà Nội): 

16 - 14 = 2 (giờ, ngày 10-5) 

Giờ bác Tâm khởi hành (theo giờ Mát-xcơ-va): 

24 + 2 - 4 = 22 (giờ, ngày 9-5). 

74. SỐ bị trừ + số trừ + hiộu = 1062 
Do sổ trừ + hiệu = SỐ bị trừ nẽn ; 

2 lần số bị trừ = 1062. 

SỐ bị trừ: 1062 : 2 = 531. 

Ta có : SỐ trừ - hiệu = 279 
Sốtrừ + hiộu = 531 

nẽn số trừ bàng : (279 + 531): 2 = 405. 

Số bị trừ: 531, số trừ: 405. 

75. (h.8) Tổng của ba số theo hàng dọc và ba số theo hàng ngang bằng : 

9 + 9=18. 

Tổng của nám số trong hình vẽ : 

1+2 + 3 + 4 + 5 = 15. 

Chênh lệch ; 18 - 15 =3. 

Sở dĩ chênh lệch vì số ở giữa được tính hai lần, 
túc là tính nhiều hơn các số khác một lần. Vậy 
số ở giữa là 3. 

Tổng hai số ở hai đầu bằng : 9-3 = 6. 

Do 1 + 5 = 2 + 4 = 6 nen các sô có thễ được xếp như ở hình 8. (HS tự tìm 
những cách khác). 

76. a) (1200 + 60): 12 = 1200 : 12 + 60 : 12 = 100 + 5 = 105 
b) (2100 - 42): 21 = 2100 : 21 - 42 : 2i = 100 - 2 = 98. 



42 



c) 1001. 


77. a)x-2=L2; X = 14 
b)x-36= 12. 18 = 216; x = 252. 

78. a) 111 ; b) 101 ; 

79*. A = abc, B = abcabc. Ta có : 

abc .7.11.13 = abc . 1001 = abcabc nỀn 
abcabc : 7 ; 11:13 = abc. 

80. a) 6370 : 4 = 1592 (dư 2). Trong các sô' 1200, 1740, 2100, số sát nhất với 
1592 là 1740. Bán kính Mặt Trang là 1740km. 

b) 384 OOOkm. 

81. 366 : 7 = 52 (dư 2). Nàm nhuận gồm 52 tuần và còn dư 2 ngày. 

82. 62 : 9 = 6 (du 8). Số nhỏ nhất phải tìm : 8 999 999. 

83*. (h.9) 8 

z 11 ì 72 

Sô chia I-1 } 

Hình 9 

SỐ chia : (72-8): 4 = 16 
Số bị chia : 72- 16 = 56. 

84*. Ta có : a = 3 . 15 + rvớiO<r<3 
Vói r = 0 thì a = 45 
Với r=lthìa = 45 + l= 46 
Với r = 2 thìa = 45+ 2 = 47. 

85*. Từ 10-10-2000 đến 10-10-2010 có 10 năm, trong đó cỏ hai năm nhuận : 
2004, 2008. Ta thấy : 

365.10 + 2 = 3652 ; 3652 : 7 = 521 (dư 5). 

Từ 10-10-2000 đến 10-10-2010 gồm 521 tuần và còn dư 5 ngày. Vậy ngày 
10-10-2010 roi vào chủ nhật. 

Bàl tập bổ sung 

6.1. a) Sai; b) Sai. 

6.2. 7310- 1037 = 6273. 


43 



63. 2 + 2 + ... + 2 = 2.25 = 50. 


25 số hạng 

6.4. 76.999 = 76(1000 - 1) = 76000 - 76 = 76000 - 75 - l = 75925 - 1 = 75924. 

6.5. Gọi số bị chia là a, số chia là b. Sô chia phải lớn hơn số dư nên b > 47. 

Nếu b = 48 thì a = 48.82 + 47 = 3983 < 4000, chọn. 

Nếu b 5 49 thì a > 49.82 + 47 = 4065 > 4000, loại. 

Vậy số chia bằng 48. 


§7. 

Luỹ thừa vói số mũ tự nhiên. 







Nhân hai luỹ thừa cùng co số 






86. 

a) 7 4 ; 

b) 15 3 ; 


c) 2 3 . 

5 2 

1 

d) 10 5 

87. 

a) 32; 

b) 81 ; 


c) 64 



d) 625. 

88. 

a) 5 9 ; 

b) 3 5 . 






89. 

8 = 2 3 ; 

16 = 4 2 = 2 4 ; 


125 = 

5 3 . 



90. 

10 4 ; 10 9 . 







91. 

a) 8 = 2 3 nên 8 2 = 8.8 = 2 3 .2 3 = 2 ( 

s 






b) 5 3 = 125 

; 3 5 =243 nên 5 3 < 3 5 . 






92. 

a) a 3 . b 2 ; 

b) m 4 + p 2 . 






93. 

a) a 8 ; 

b) X 12 ; c) 

12 

5 . 


00 

00 

= 8 6 . 

94. 

a) 6 . 10 21 

tấn ; b) 

5 

. 10 15 

tấn. 



95. 

15 2 = 225 ; 

25 2 = 625 ; 45 2 = 

2025 ; 

65 2 

= 4225. 



Bài tập bổ sung 

7.1. Chọn(D). 

7.2. 99 2 = 9801. 

73. a) l 3 + 2 3 + 3 3 + 4 3 = 100 = 10 2 . 

b) l 3 + 2 3 + 3 3 + 4 3 + 5 3 = 225 = 15 2 . 


44 



§8. Chia hai luỹ thừa cùng Cữ sôr 

96. a) 5 3 ; b) a 3 . 

97. 895= 8.10 2 + 9.10 + 5.10° 

ãbc = a . 10 2 + b . 10 + c . 10°. 

98. a = 1. 

99. a) 3 2 + 4 2 = 9 + 16 = 25 = 5 2 

b) 5 2 + 12 2 = 25 + 144 = 169 = 13 2 . 

100. a) 3 10 ; b) 4° ; c) 9 8 : 9 = 9 7 . 

101 . a) 


Tận cùng của a 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2 

Tận cùng của a 

0 

1 

4 

9 

6 

5 

6 

9 

4 

1 


Tận cùng của số chính phương a 2 không thể bằng 2, 3, 7, 8. 

b) Tổng là số có tận cùng bằng 8, hiệu là số có tận cùng bằng 7, chúng 
không là số chính phương. 


102* a) 4 ; b) 3 ; c) 2. 

103. X = 0 hoặc X = 1. 

Bài tập bổ sung 

8.1. Chọn(C). 

8.2. Có vì: a) 5 2 + 12 2 = 13 2 ; b) 8 2 + 15 2 = 17 2 . 

§9. Thứ tự thực hiện các phép tính 

104. a) 3.25- 16:4 = 75-4 = 71 

b) 2 3 . (17 - 14) = 8.3 = 24 

c) 15.(141 +59)= 15.200 = 3000 

d) 17 .(85 + 15)- 120 = 17.100- 120 = 1700- 120 = 1580 

e) 20 - (30 - 4 2 ) = 20 - (30 - 16) = 20 - 14 = 6. 


45 




105. a) 5 . (X - 3) = 70 - 45 = 25 

x-3 = 25:5 = 5 
x = 5 +3 = 8 

b) 10 + 2. x= 4 2 =16 

2.x = 16- 10 = 6 
X = 6:2 = 3. 

106. a) 


Số bị chia 

SỔ chia 

Chữ số đâu tiên 
của thuong 

Sô chữ số 
của thương 

9476 

92 

1 

3 

43 700 

38 

1 

4 


b) Thương có ba chữ số, chữ sổ đầu tiên là 1. Vậy kết quả đúng là 103. 


107. a) 3 4 + 2 5 = 81 + 32 = 113 
b) (39 - 37). 42 : 42 = 2. 

108. a)x=105; b)x=l34. 

109,110. Các biểu thức ả mỗi câu đẻu bằng nhau. 

111. Dăy 8, 12, 16.100 có : (100 - 8): 4 + l = 24 (số hạng). 

112. 8 + 12+ 16 + ... + 100 = (8+100). 24: 2 = 1296. 

113. a) ĨÕÕ( 2 ) =1.2 2 +0. 2 + 0= 4; ĩĩi<2) = 7 ; 

ĨÕĨÕ(2) = 10 ; ĨÕĨĨ(2) — 11- 

b) 5 = 1 ,2 2 +0.2 + 1 =ĨÕĨí2) ; 6 = ĨTÕ(2) ; 

9 = ĨÕÕĨ(2) ; 12 = ĨĨÕÕ(2). 


Bà) tập bổ sung 

9.1. Chọn(C). 

9.2. a)4x 3 = 47-15 = 32 

X 3 = 32 :4 = 8 = 2 J 
X = 3. 


46 




b) 4.2 = 125 + 3 = 128 


? = L28 : 4 = 32 = 2 5 
X = 5. 

9.3. Chẳng hạn : 5 + 55 : 55 = 6 ; (55 + 5) : (5 + 5) = 6. 

§10. Tính chất chia hết của một tổng 

114. a) Tổng chia hết cho 6, vì 42 và 54 đều chia hết cho 6 

b) Hiệu không chia hết cho 6, vì 600 * 6, 14/6 

c) Tổng không chia hết cho 6, vì 20 / 0 , còn 120 : 6, 48 : 6 

d) 60 + 15 + 3 = 60 + (15 + 3) = 60 + 18. Tổng chia hết cho 6. 

115. Nếu X : 3 thì A : 3. Nếu x/3thì a/3. 

116. Ta có : a = 24 . b + 10. Do đó : 

a chia hết cho 2 vì 24 * b và 10 đèu chia hết cho 2 ; 
a không chia hết cho 4 vì 24 . b : 4, còn 10 / 4 . 

117. 


Câu 

Đúng 

Sai 

Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 4 
thì tổng không chia hết cho 4 


X 

Nếu tổng của hai số chia hết cho 3, một trong hai 
số đó chia hết cho 3 thì số còn lại chia hết cho 3 

X 



Chứ ý : Muốn chứng tỏ câu thứ nhất sai, chỉ cần đưa ra một ví dụ : 15 + 1 có 

hai số hạng đều không chia hết cho 4, nhưng tổng là 16 lại chia hết cho 4. 

118. a) Gọi hai số tự nhiên liên tiếp là a, a -í- 1. 

Nếu a : 2 thì bài toán đã được giải. 

Nếu a ~ 2k + 1 thì a + 1 = 2k + 2, chia hết cho 2. 
b) Gọi ba số tự nhiên Hên tiếp là a, a + 1, a + 2. 

Nếu a : 3 thi bài toán được giải. 

Nếu a = 3k + 1 thì a + 2 = 3k + 3, chia hết cho 3. 

Nếu a = 3k + 2 thì a + 1 = 3k + 3, chia hết cho 3. 


47 




119*. a) Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là : 

a + (a + 1) + (a + 2) - 3a + 3. chia hết cho 3 

b) Tổng của bốn sô tự nhiên liên tiếp là : 

a + (a + 1) + (a + 2) + (a + 3) = 4a + 6, không chia hết cho 4. 

120*. Ta có : aaaaaa = a. 111 111 = a . 7.15 873 : 7. 

121*. Ta có: abcabc = ăbc - 1001 = ãbc . 11.91:11. 

122*. Ta có: ãb + ba = (10 . a+ b) + (10 . b + a) = 11. a + 11, b : 11. 

Đài tập bổ sung 

10.1. a) Chia hết; b) Chia hết; c) Chia hết. 

10.2. Gọi a và b là hai số có cùng số dư r khi chia cho 7 (giả sử a £ b). 

Ta có a = 7m + r, b 3= 7n + r (m, n 6 N). 

Khi đó a - b = (7m + r) - (7n + r) = 7m - 7n, chia hết cho 1. 

10.3. Ta có : aaa = a.l 11 = a.3.37 : 37. 

10.4. Ta có : ab - ba = (lOa + b) - (lOb + a) = 9a - 9b, chia hết cho 9. 

§11. Dấu hlộu chia hết cho 2, cho 5 

123. a)156; b)435; c)680. 

124. a) Tổng chia hết cho 2. khổng chia hết cho 5 
b) Hiệu chia hết cho 5, khổng chia hết cho 2. 

125. a) 35* : 2 =>*€(0;2;4;6;8|. 

b) 35* 5 =>* € {0 ;S J. 

c) 35* : 2, : 5 =>* € ( 0). 

126. ii) Không có giá trị của * để *45 : 2 

b) :JÍ 45 i 5 =>*e{l;2;3;4;5;6;7;8;9). 

127. a) Chữ số tân cùng phải là 0 hoặc 6. Các số tìm được : 650, 560, 506 
b) Chữ số tận cùng phải là 0 hoặc 5. Các số tìm đuợc : 650, 560, 605. 


48 



128. Số phải tìm có dạng aa. Do aa chia cho 5 dư 4 nên a G { 4 ; 9 ) Do aa : 2 
nôn ae ( 0;2;4;6; 8 }* 

Vậy a = 4. Số phải tìm : 44. 

129. a) Chữ số tận cùng phải bằng 4. Số phải tìm : 534 
b) Chữ số tận cùng phải bằng 5. Sô phải tìm : 345. 

130. { 140; 150 ; 160; 170; 180 ị. 

131*. Các số chia hết cho 2 là 2, 4, 6,..., 100, gỏm : 

(100-2): 2 + 1 = 50(số). 

Các số chia hết cho 5 là 5,10, 15,...» 100, gồm : 

(100 - 5): 5 + 1 = 20 (số). 

132* Nếun = 2k(k € N)thì n + 6 = 2k + 6:2. 

Nếu n = 2k + 1 (k € N) thì n + 3 = 2k + 4i2. 

Vậy (n + 3)(n + 6): 2. 

Bài tập bể sung 

11.1. a) Đúng ; b) Sai; c) Sai ; d) Đúng. 

11.2. Các số chia cho 5 dư 3 có chữ số tận cùng là 3 hoặc 8. Mỗi chục có hai số. 
Vậy có tất cả 2.10 = 20 (số). 

113. Xét hai trường hợp n lẻ và n chẵn. 

11.4. a) n“ + n + 1 = n(n + 1) + 1. 

Ta có n(n + 1) : 2 vì n(n + 1) là tích của hai số tự nhiên liên tiếp. Do đó 
n(n + l) + 1 không chia hết cho 2. 

b) n 2 + n + 1 = n(n + 1) + 1. 

Ta có n(n + 1) là tích của hai số tự nhiên liên tiếp nên tận cừng bằng 0, 2, 6. 
Suy ra n(n + 1) + 1 tận cùng bằng 1,3,7, không chia hết cho 5. 

§12. Dấu hiệu Chia hết cho 3, cho 9 

133. a) SỐ 831 cố tổng các chữ số bàng :8 + 3+ l = 12;12:3; 12 / 9 . Do đó 
831 ; 3 ; 831 / 9 


*A-BTTOÁN 5 .TI 


49 



b) Số 3240 chia hết cho 2, cho 5 vì tận cùng bằng 0. Số 3240 chia hết cho 3. 
cho 9 vì tổng các chữ số bằng :3 + 2 + 4 + 0 = 9, chia hết cho 3» cho 9. Vảy 
số 3240 chia hết cho cả 2, 3, 5, 9. 

134* a) 3*5:3 => 3 + * + 5 : 3 8 + * : 3 => * e { 1 ; 4 ; 7 } 

b) 7^2 : 9 => 7+*+2:9 => 9 + * ; 9 => * € { 0 ; 9 í 

c) a63b ; 2,: 5 => b = 0 

a630 : 3,: 9 => a+6+3+0:9 9 + a : 9 => a = 9. 

135* a) Ba chữ số có tổng chia hết cho 9 là 7, 2, 0 
Các số lập được : 720, 702, 270, 207 
b) Ba chữ số có tổng chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là 7, 6, 2 
Các số lập được : 762, 726, 672, 627, 276, 267. 

136* a) 1002 ; b) 1008. 

137. a) 10 í2 -l= 99 ... 9 chia hết cho 9, cho 3 

12 chữ số 9 

b) 10 10 -1-2 = 100 ... 02 chia hết cho 3, không chia hết cho 9. 

9 chữ số 0 

138. a) Đẻ 53* : 3 thì 5 + 3 + * : 3, hay 8+ * : 3. Do đó : * € { 1 ;4 ; 7 } 

Để 53*/ 9 thì * * 1. Vậy * e {4:7} 
b) Để *47Ĩ; 3 thì * e < 3 ; 6 ; 9 } 

Để *47Ĩ/ 9 thì * * 6. Vậy * e { 3 ; 9 }. 

139. 87ab: 9 => 8 + 7 + a + bi9=> 15+a+b : .9=> a + be { 3; 12 ). 

Ta CÓ a - b = 4 nôn loậi a -I- b = 3. 

Từ a-b = 4;a + b=12 tìm được : a = 8 ; b = 4. 

140. 2118* : 9. Ta tìm được * = 6. Tích bằng 21186. 

Thừa số thứ nhất: 21186 : 9 = 2354. 

Bàỉ tập bổ sung 

12.1. a) Đúng ; b) Sai; c) Sai. 

12.2. Các số tự nhiên có ba chữ số và chia hết cho 3 là 102, 105, 108,..., 999, gồm 

(999- 102) : 3+ 1 =300 (số). 


50 


4B- BT TOAN 6-Tì 



12.3. Ta biết rằng một số và tổng các chữ số của nó có cùng số dư khi chia cho 9. 
Tổng 7a5 + 8b4 chia hết cho 9 nên 7+a+5+8+b+4: 9» tức là 
24 + a + b : 9. Suyraa + b 6 {3 ; 12}, 

Ta có a + b > 3 (vì a - b = 6) nên a + b = 12. 

Từ a + b = 12 và a - b = 6, ta có a = (12 + 6): 2 = 9, suy ra b = 3. 

Thử Lại: 795 + 834 = 1629, chia hết cho 9, 

§ 13 . Ưácvàbội 

141. a) { 0; 7; 14; 21 ; 28; 35 } 

b) 7k với k € N. 

142. a)B(15) - í 0 ; 15 ; 30 ; 45 ; 60 ; 75 ;... } ; X E { 45 ; 60 } 

b) B(12)=(0; 12; 24; 36;... } ; XE { 12; 24} 

c) ư(30) = { 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 30 } 

X > 12 nên X E í 15 ; 30 Ị 

d) X Ể Ị 1 ; 2 ; 4 ; 8 }. 

143. SỐ phong bì cũng như số tem trong một phong bì phải là ước của 42. Các 
cách chia thứ nhất, thứ hai thực hiện được. 

144. a) Lần Lượt nhân 32 vối L 2, 3, ... sao cho tích là số có hai chử số. 

ĐS : 32 ; 64 ; 96 

b) 41 ; 82. 

145. a) Lần lượt xét phép chia 50 cho L 2, 3, ... chọn các phép chia thục hiện 
được và thương là số có hai chữ số. 

ĐS : 50 ; 25 ; 10 
b) 45 ; 15. 

146. a) X - 1 là ước của 6 nên X - 1 E { 1 ; 2 ; 3 ; 6 } 

Do đó X E { 2 ; 3 ; 4 ; 7 } 

b) 2 . X + 3 là ước của 14 nên 2 k X + 3 e { 1 ; 2 ; 7 ; 14 }. 

Do 2 . X + 3 > 3 và 2 . X + 3 là số lẻ nên 2 . X + 3 = 7. Từ đó : X = 2. 

147. Dãy 12, 16, 20,.... 200 gổm : (200 - 12): 4 + 1 =48 (số). 


51 



Bàỉ tập bữ sung 

13.1- a) Đúng, a = b = 1. 
b) Đúng. 

13.2. a)ư(15)= Ị1 ;3;5; 15). Ta có: 


n + 1 

1 

3 

5 

15 

n 

0 

2 

4 

14 


b) ư (12) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12Ị. Ta có n + 5 > 5 nến : 


n + 5 

6 

12 

_ 

n 

1 

7 


13.3. abba = lOOOa + lOOb 4- lOb + a = lOOla + llOb 
= il(91a + lOb), chia hết cho 11. 

§14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố 

148. 73 là số nguyên tố. Các số 1431, 635, 119 là hợp số vì ngoài 1 và chính nó 
còn có uức (theo thứ tự) là 3, 5.7. 

149. Các tổng (hiệu) trong bài đéu là hợp số vì ngoài 1 và chính nó còn có ước là : 

a) 2 : b) 7 ; c) 2 (chú ý : hai số hạng đều lẻ nên tổng là số chẵn), 

d) 5 (chú ý tổng tận cùng bằng 5). 

150. Với * e { 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 } thì 5 * : 2 (và lớn hơn 2) nên là hợp số. 

Với * e { 1 : 7 } thì 5 * : 3 (và lớn hơn 3) nên là hợp số. 

Với * = 5 thì 55 : 5 (và lớn hom 5) nên là hợp số. 

Như vậy nếu * e { 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 Ị thì 5* là một hợp số. 

151. Dùng bảng số nguyên tố : 71. 73, 79 là số nguyên tố. 

152. Với k = 0 thi 5k = 0, khồng là số nguyên tố. 

Với k = 1 thì 5k = 5, là số nguyên tố, 

Với k > 2 thì 5k là hợp số (vì ngoài 1 và chính nó, số 5k còn có uức là 5). 


52 





153« 


a 

59 

121 

179 

197 

217 

p 

2,3,5,7 

2,3,5, 

7,11 

2,3,5,7, 
11,13 

2,3,5,7, 
11,13 

2,3,5,7, 

11,13 


154. 3 và 5, 5 và 7, 11 và 13, 17 và 19, 29 và 31, 41 và 43. 

155« a)6 = 2 + 2 + 2; 7 = 2 + 2 +3; 8 = 2 + 3 + 3 

b) 30= 13 + 17; 32= 13+ 19. 

156« 59 là sô nguyên tố vì nó không chia hết cho 2, 3, 5, 7 

179 là số nguyên tố vì nó không chia hết cho 2, 3, 5, 7, 11, 13 

197 là số nguyên tố vì nó không chia hết cho 2, 3, 5, 7, 11, 13 

Còn 12 L là hợp sô vì nó chia hết cho 11 
217 là hợp số vì nó chia hết cho 7. 

157« a) 2009 chia hết cho 41 

b) Các sồ 2001, 2007, 2013, 2019 là hợp số vì chúng chia hết cho 3 
Các số 2005, 2015 là hợp số vì chúrig chia hết cho 5 
Số 2009 cũng là hợp số (xem câu a). 

158. Các số a + 2, a + 3, a + 4, a + 101 đều là hợp số vì chúng theo thứ tự 
chia hết cho 2, 3,4,101. 

Bài tập bổ sung 

14.1. Chọn (C). 

14.2. Do a, b, c là các số nguyên tô nCn a, b, c Ế {2 ; 3 ; 5 ; 7 Ị. 

Nếu trong ba số a, b, c có cả 2 và 5 thì abc : 10 nên c = 0, loại. 

Vậy a, b, c € (2 ; 3 ; 7} hoặc {3 ; 5 ; 7). 

Trường hợp a, b, c e {2 : 3 ; 7) ; Ta có abc : 2 nèn c = 2. 

Xét các số 372 và 732. chúng đều không chia hết cho 7. 

Trường hợp a, b, CE { 3 ; 5 ; 7 } : Vì a + b + c = 12 nên abc : 3. Để abc : 5, 
ta chọn c = 5. Xét các số 375 và 735, chỉ có 735 : 7. 

Vậy số phải tìm ỉà 735. 


53 




§15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 

159. a) 120 = 2 3 .3.5 ; b) 900 = 2 2 . Ỷ . 5 2 ; 

c) 100000 = 10 5 =2 5 . 5 5 . 

160. a) 450 = 2.3 2 .5 2 . Sô 450 chỉa hết cho các số nguyên tố 2, 3, 5 

b) 2100 = 2 2 .3.5 2 , 7. Số 2100 chia hết cho các số nguyên tố 2, 3, 5, 7. 

161. Mỗi số 4 = 2 2 , 25 = 5 2 , 13, 20 = 2 2 .5 đều là ước của a vì chúng có mặt 
trong các thừa số của a- Còn 8 = 2 3 không là ước của a vì trong các thừa số 
của a không có 2 3 . 

162. a) a = 7 . 11 có các ước là : 1, 7, 11, 77 

b) b = 2 4 có các ước là : 1, 2, 4, 8, 16 

c) c = 3 2 .5 có các ước là : 1,3,5, 9, 15, 45. 

163. Gọi hai số tụ nhiên phải tim là a và b. Ta có a . b = 78 

Phân tích ra thừa sò nguyên tố : 78 = 2 - 3 - 13 

Các số a và b là ước của 78- Ta có : 


a 

1 

2 

3 

6 

13 

26 

39 

78 

b 

78 

39 

26 

13 

6 

3 

2 

1 


164. SỐ túi là ước của 20- Phân tích ra thừa sô nguyên tố : 20 = 2 2 - 5- Các ước 

của 20 là: 1,2,4, 5, 10,20. 

Vậy Tú có thể xếp 20 viên bi vào 1, 2,4, 5. 10, 20 túi. 

165. ** là uớc cùa 115 và có hai chữ số. 

Phân tích ra thừa số nguyên tô : 115 = 5- 23 

Các ước của 115 là 1, 5, 23, 115- Do đó ** = 23 
DS: 5.23=115. 

166. Phân tích ra thừa số nguyên tố: 91=7.13 

SỐ a là ước của 91 trong khoảng từ 10 đến 50 nên a = 13- 


54 




167. 12 có các ước không kể chính nó là : 1,2, 3,4,6 

Ta thấy 1+2 + 3+ 4 + 6*12. Vậy 12 khồng là số hoàn chỉnh. 

Còn 28 và 496 là số hoàn chỉnh (HS tự giải). 

168*. Gọi số chia là b, thương là X, ta có : 

86 = b . X + 9, trong đó 9 < b. 

Ta có : b . X = 86 - 9 =77. Suy ra : 

b là ước của 77 và b > 9. Phân tích ra thừa số nguyên tố : 77 = 7 . 11. 
Ưóc của 77 mà lớn hơn 9 là 11 và 77. Có hai đáp sô : 


b 

11 

77 

X 

7 

1 


Bài tập bổ sung 

15.1. Chọn (D). 7140 = 2 2 3.5.7.17. 

15.2. 46620= 2 2 .3 2 .5.7.37 = (5.7).(2 2 .3 2 ),37 = 35.3637. 
153. 12075 = 3.5 2 .7.23 = (3.7).23.(5 2 ) = 21.23.25. 

15.4. Ta có n(n + 1): 2 = 465 nèn n(n + 1) = 930. 

ĐS : n = 30. 


§16. ước chung và bội chung 

169. a) 8 không là ước chung của 24 và 30 vì 8 không là ước của 30 

b) 240 là bội chung của 30 và 40 vì 240 là bội của 30 và bội của 40 
(thật Vậy 240 : 3Ò = 8 ; 240 : 40 = 6). 

170. a) U(8) = ( 1 ; 2 ; 4; 8 } 

Ư(12) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 } 

ƯC(8,12) = { 1 ; 2 ; 4 } 
b) B(8) = { 0; 8 ; 16 ; 24 ; 32 ; 40 ; 48 ;... } 

B(12) = { 0; 12 ; 24 ; 36 ; 48 ;... } 

BC(8, 12) = ( 0 ; 24 ; 48 ;... } (= B(8) n B(12)). 


55 




171. Truờng họp a và c chia được : 


Cách chia 

SỐ nhóm 

Số nam ở mỗi nhóm 

SỐ nữ ở mỗi nhóm 

a 

3 

10 

12 

c 

6 

5 

6 

a) A n B = 

{ mèo } ; 

b) A n B = ( 1 ; 4 } ; 

c) AnB =0. 


173. X n Y biẻu thị tập hợp các học sinh gLỏi cả hai môn Ván và Toán của 
lớp 6A. 

174. N n N*=N*. 

175. a) Tập hợp A có : 11+5=16 (phần tử) 

Tập hợp p có : 7 + 5 = 12 (phần tử) 

Tập hợp AnP có 5 phần tử 
b) Nhóm học sinh đó có : 11 + 5 + 7 = 23 (người). 

Bài tập bổ sung 

16.1. a) Ước chung ; b) Bội chung. 

16.2. Chọn (D). 

16.3. Gọi d là ước chung cùa n + 3 và 2n + 5. 

Ta có n + 3 : d và 2n + 5 : d. 

Suy ra (2n + 6) - (2n + 5) : d => 1 : d. 

Vậyd= 1. 

16.4. Giả sử 4 là ước chung của n + 1 và 2n + 5. 

Ta có n + 1 ; 4 và 2n + 5 : 4. 

Suy ra (2n + 5) - (2n + 2) : 4 3 : 4. vô lí. 

Vậy số 4 không thể là ước chung của n + 1 và 2n + 5. 

§17. ƯỚC Chung lớn nhất 

176. a) 40 = 2 3 .5 

60 = 2 2 .3.5 ; ƯCLN(40, 60) = 2 2 .5 = 20 


56 




b) 36 = 2 2 .3 2 
60 = 2 2 .3 . 5 

72 = 2 3 . 3 2 ; ƯCLN(36, 60, 72) = 2 2 .3 = 12 

c) 13 = 13 

20 = 2 2 .5 ; ƯCLN(13, 20)= 1 

d) 28 = 2 2 . 7 
39 = 3.13 

35 = 5.7 ; ƯCLN(28, 39, 35) = 1. 

177. 90 = 2.3 2 .5 

126 = 2.3 2 .7; UCLN(90,126) = 2.3 2 =18 

ƯC(90, 126) = { 1 ;2;3 ;6;9; 18 }. 

178. a là ƯCLN(480, 600). ĐS : a = 120. 

179. Gọi độ dài cạnh các mảnh hình vuông là a (cm). Ta phải có 60 : a 5 96 : a 
và a lớn nhất. Do đó a là ƯCLN(60, 96). Ta tính được a = 12. Độ dài lớn 
nhất của cạnh hình vuông là 12cm. 

180. 126 = 2.3 2 .7 

210 = 2.3.5.7; ƯCLN(126, 210) = 2.3.7 = 42 
X là uơc của 42 và 15 < X < 30 nên X = 21 . 

181. Gọi a là số bút chì trong mỗi hộp. Ta phải có 

20 : a, 15 : a và a > 2. Do đó a e ƯC(20, 15) và a > 2. Ta tìm đuợc : 
ƯCLN(20, 15) = 5 nên ƯC(20, 15) = { 1 ; 5 }. Do đó : a = 5. 

Mỗi hộp bút chì màu có 5 chiếc. 

182. Gọi số tổ là a. Ta phải có 24 : a, 108 : a và a lớn nhất. Do đó a là 
ƯCLN(24, 108). 

Ta tính được a = 12. Chia được nhièu nhất thành 12 tổ. 


57 



183. Hai sò nguyên tố cùng nhau : 12 và 25 ; 25 và 21, 

184. ƯCLN(108, 180) = 36, ước chung của 108 và 180 mà lớn han 15 là 18 
và 36, 

185. a là ước lổm nhất của a, a cũng là ước của b. Do đó : ƯCLN(a, b) = a. 

Ví dụ : ƯCLN(12, 24) = 12. 

186. Gọi số đĩa là a, Ta phải có 96 : a, 36 : a, a lớn nhất. Do đó a la ƯCLN(96, 36). 
Ta tính được a = 12. Chia được nhièu nhất thành 12 đĩa. 

Mỗi đĩa có : 96 : 12 = 8 (kẹo), 36 : 12 = 3 (bánh). 

187*. Gọi số hàng dọc là a. Ta phải có : 54 : a, 42 : a, 48 : a và a lớn nhất. 
Do đó a là ƯCLN(54, 42, 48). 

Ta tính được a = 6. xếp được nhiều nhất thành 6 hàng dọc. 

Bài tập bổ sung 

17.1. a) Ước chung ; b) ƯCLN, 

17.2. Gọi d là ước chung của n + 1 và 3n + 4. 

Ta có n + 1 : d và 3n + 4 : d> 

Suy ra (3n + 4) - (3n +3)ỉd=>l:d=>đ=l. 

Vậy n + 1 và 3n + 4 là hai số nguyên tố cùng nhau. 

17.3. Đặt a = 28a\ b = 28b\ ƯCLN(a\ b’) = 1. 

Ta có 28a' + 28b' = 224 

^ 28(a' + b') = 224 
=> a’ + b‘ = 224 : 28 = 8. 

Do a’ > b' và ƯCLN(a\ b’) = 1 nên 


suy ra 


a 

196 

140 

b 

28 

84 


a’ 

7 

5 

b 1 

1 

3 


58 





17.4. Đặt a = 18a‘. b = ] 8b', ƯCLN(a', b’) = 1. 
Ta có 18a'. 18b' = 1944 
=> a'.b' = 1944 : (18.18) = 6. 

Do a' > b' và ƯCLN(a', b') = 1 nên 


suy ra 


17.5. Vì 156 chia cho a dư 12 nên a là ước của 156 - 12= 144. 

Vì 280 chia cho a dư 10 nên a là ước của 280 - 10 = 270. 

Vậy a € ƯC(144, 270) và a > 12. 

Ta tìm được a = 18. 

§18. Bội chung nhỏ nhất 

188. a) 40=2 3 .5 

52 = 2 2 .13 ; BCNN(40, 52) = 2 3 .5.13 = 520 

b) 42 = 2.3.7 
70 = 2.5.7 

180 = 2 2 . 3 2 . 5 ; BCNN(42. 70, 180) = 2 2 .3 2 .5.7 = 1260 

c) 9 = 3 2 

10 = 2.5 

11 = 11: BCNN(9, 10, 11) = 3 2 .2.5.11 = 990. 

189. a là BCNN(126, 198). ĐS : a = 1386. 

190. BCNN(15, 25) = 75. Bội chung của 15 và 25 mà nhỏ hom 400 là 0, 75, 150, 
225, 300, 375. 

191. Gọi sô’ sách là a, thì a là bội chung của 10, 12, 15,18 và 200 < a < 500. 
BCNN(10, 12, 15, 18)= 180 

BC(10, 12,15,18) € { 0 ; 180 ; 360 ; 540 Vậy a = 360. 


a' 

6 

3 

b‘ 

1 

2 


a 

108 

54 

b 

6 

36 


59 





192. Gọi sổ ngày phải tìm là a, thì a là BCNN(8, 10) - 40. 

Sau ít nhất 40 ngày, hai bạn lại cùng đến thư viện. 

193. BCNN(63, 35, 105) =315 

Bội chưng cùa 63, 35, 105 có ba chữ số là : 315, 630, 945. 

194. m là bội nhỏ nhất khác 0 của m, m cũng là bội của n. Do đó: BCNN(m, n) = m 
Ví dụ : BCNN(18, 6) =18. 

195. Gọi số đội viên của liên đội là a (100 < a < 150). 

Ta có a - 1 là bội chung của 2. 3, 4, 5 và 99 < a - 1 < 149. Ta tìm được 
a - 1 = 120 nên a= 121. Sô đội viên của liên đội: 121 ngưửi. 

196. Gọi số học sinh là a (0 < a < 300). 

Ta có a + 1 là bội chung của 2, 3,4, 5. 6 và 
1 < a + 1 < 301. Doa: 7, ta tìm được a + 1 = 120 
nên a = 119. Số học sinh là 119 người. 

197*. Gọi sô răng phải tìm là a. Ta phải có a : 18, a : 12, a nhỏ nhát nên a là 
BCNN(18, 12). 

Ta tìm đưục a = 36. Khi đó bánh xe I đa quay : 36 : 18 = 2 (vòng), 

bánh xe II đa quay : 36 : 12 = 3 (vòng). 


Bài tập bổ sung 

18.1. a) Bội chung : b) BCNN. 

18.2. BCNN(3.4, 5, 6) = 60. 

Do đó bội chung của các số 3, 4, 5, 6 là : 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; 300 ; 360 ; 
420 ; 480 ; 540 ; 600 ; 660 ; 720 ; 780 ; 840 ; 900 ; 960 ; 1020 ... 

Sô lớn nhất có ba chữ số chia hết cho 3, 4, 5, 6 là 960. 

183. Gọi a là số chia cho 6 dư 2, chia cho 7 dư 3, chia cho 9 dư 5. Ta có a + 4 
chia hết cho 6, 7, 9. 

Để a nhỏ nhất thì a + 4 = BCNN(6, 7, 9) = 126. 

Vậy a = 122. 


60 



18.4. a) Gọi khoảng cách từ cột số ỉ đến cột gần nhất không phải trồng lại là a (m). 
Ta có a = BCNNO 5. 20) = 60. 

Cột gần cột sò 1 nhất mà không phải trồng lại là cột sổ 60 : 20 + 1 = 4. 
b) Các cột không phải ưồng lại là cột số 1,4,7, 10,13,16. 

18.5. Ta có a.b = BCNN(a. b).ƯCLN(a. b) = 336.12 = 4032. 

Vì ƯCLN(a, b) = 12 nên a = 12a', b = 12b' (a\ b’ e N), ƯCLN(a', b') = 1. 

Ta có 12a'.12b' = 4032 
=> a'b' = 4032 : (12.121 = 28. 

Do a’ > b' và ƯCLN(a', b') = 1 nên 

suy ra 

Ôn tập chương I 

198. a) 5 . (x + 4) = 123 - 38 =85 

X + 4 = 85 : 5 =17 

X = 17 - 4 =13 

b) 3. x-16 = 2 . 7 4 : 7 3 = 2.7 = 14 
3. X =14 +16 =30 
X = 30 : 3 =10. 

199. Theo đẻ bài: (x : 3 - 4). 5 = 15 
Tìm được X = 21. 

200. a) 77 = 7. 11 ; b) 78 =2.3. 13. 

201. a) X € ƯC(70, 84) và X > 8. ĐS : X = 14. 

b)x € BC( 12,25,30) và 0<x<500. ĐS:x = 300. 

202. Gọi số phải tìm là a. Do a chia cho 5 thiếu 1 nên a tận cùng bàng 4 hoặc 9. 

Do a chia cho 2 du 1 nên a không tận cùng bàng 4, vậy a tận cùng bàng 9. 
Xét các bội của 7 có tận cùng bằng 9, ta có : 




61 





7.7 = 49, đúng (chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 1, chia cho 5 thiếu 1) 

7.17 =119, chia cho 3 dư 2, loại 
7 . 27 = 189, chia hết cho 3, loại 
7 . 37 = 259, lớn hom 200, loại. 

Sô phải tìm là 49. 

203. a) 80-(4.5 2 - 3.2 3 )= 80-(4.25 - 3.8) =80-(100 - 24) = 80 - 76 = 4 

b) 23.75 + 25. 23 + 180 = 23 . (75 + 25) + 180 = 23.100 + 180 

= 2300+ 180 =2480 

c) 2448 : [119 - 17] = 2448 : 102 = 24. 

204. a) X = 2600 ; b) X = 107. 

205. a) c = { 23 ; 12 ; 60 ; 49 í ; b) D = ( 4 ; 30 ; 41 } ; 

c) E = { 120; 32; 675; 180 } ; d)G = { 2;3 }. 

206*. 12 345 679 . a . 9 = (12 345 679.9). a = 111 111 111 . a = aaa aaa aaa. 

207. A không chia hết cho 2, A chia hết cho 5 
A chia hết cho 3, A không chia hết cho 9. 

208. a) 2.3.5 + 9.31 chia hết cho 3 và lớn hom 3, là hợp số 
b) Tổng là hợp số (HS tự giải). 

209. 1*5* chia hết cho 2 và 5 nên tận cùng bàng 0. 

1*50:9 nên l + * + 5 + 0:9, tức là 6 + *: 9. 

Vậy * = 3. Ta có số 1350. 

Số 1350 chia hết cho 2, cho 5, cho 9 nên số 1350 chia hết cho tất cả các số 
2, 3, 5, 6, 9. 

210*. A = (2 + 2 2 ) + (2 3 + 2 4 ) + (2 5 + 2 6 ) + (2 7 + 2 8 ) + (2 9 + 2 10 ) 

= 2 .(l + 2) + 2 3 .(l + 2) + 2 5 .(l + 2) + 2 7 .(l + 2) + 2 9 . (1 + 2) 

= 2.3+2 3 .3 + 2 5 .3 + 2 7 .3+2 9 . 3. 

Vậy A chia hết cho 3. 

211. UCLN(a, b, c) = 3 ; BCNN(a, b) = 3060. 


62 



212. Gọi khoảng cách giữa hai cây liên tiếp là a (mét), Vì mỗi góc vườn có một 
cây và khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau nên 105 : a và 60 : a. 

Ta phải có 105 : a. 60 : a, a lớn nhất nẽn a là ƯCLN(105, 60). 

Ta tính đuợc a = 15. 

Chu vi của vườn : (105 + 60). 2 = 330 (m). 

Tổng số cây : 330 : 15 = 22 (cây). 

213*. Gọi sô phần thưởng là a. 

SỐ vở đa chia là: 133- 13= 120 

SỐ bút bi đă chia là : 80 - 8 = 72 

Số tập giấy đă chia là : 170 - 2 = 168 

a là ước chung của 120. 72. 168 và a > 13. 

Ta tìm được a = 24. 

214*.. Gọi độ dài cạnh các hộp hình lập phương là a (cm). Vi các hộp hình 
lập phương cạnh a xếp khít theo cả chiẻu dài. chièư rộng* chìẻu cao nên 
a € ƯC(320, 192, 224). Để a lớn nhất thì a là ƯCLN(320, 192, 224). Ta tìm 
được a = 32. 

Cạnh các hộp hình lập phương có độ dài lớn nhất là 32cm. 

215. Gọi thồri gian từ lúc xe tắc xi và xe buýt cùng rời bến lần này đến lúc xe 
tắc xi và xe buýt cùng rời bến lần tiếp theo là a (phút). 

Ta có a : 10, a : 12, a nhỏ nhất nên a là BCNN(10, 12). Ta tìm được a = 60. 
Vậy lúc 7giờ lại có một xe tắc xi và một xe buýt cùng rời bến. 

216. Gọi số học sinh phải tìm là a. Ta có a - 5 là bội chung của 12, 15, 18 và 
195 < a - 5 < 395. Ta tìm được a - 5 = 360. 

Vậy a = 365. 

217*. Gọi chièu cao nhỏ nhất của mõi chồng sách là a (ram), 

Ta phải có a là BCNN(8, 6, 15) = 120. 

Chiều cao nhỏ nhất của mỗi chồng sách là 120mm. 

218. Thời gian để hai người gặp nhau : 9-7 = 2 (giờ) 

Tổng vận tốc của hai người: 110:2 = 55 (km/h) 

Vặn tốc người thứ hai: (55 - 5): 2 = 25 (km/h) 

Vận tốc người thứ nhất: 25 + 5 = 30 (km/h). 


63 



219. Mỗi bước của chó dài hơn mỗi bước của thỏ : 9-7 =2 (dm). 

Muốn đuổi kịp thỏ thì chó phải nhảy : 150 : 2 = 75 (bước). 

220. Gọi sô phải tìm là a. 

Tacóa-7:7, a-8:8, a-9 : 9 nên a là bội chung của 7, 8,9. 

BCNN(7, 8.9) = 504. Số a có ba chữ số nên a = 504. 

221. Gọi số trứng là a. Ta có a - 1 là bội chung của 2, 3, 4. 5, 6 và a - I < 399. 
Từ đó ta tim được 

a - 1 e { 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; 300 ; 360 } 
a € ( 61 ; 121 ; 181 ; 241 ; 301 ; 361 } 

Do a : 7 nên a = 301. Rổ trứng có 301 quả. 

222. a)AnP=|2|,AnB = 0 

b) p c N, p c N*, N* c N 

c) AcN,BcN,Bc N*. 


223. a) { 75 ; 84 ; 15 ; 24 } 

b) { 65 ; 56; 5 } 

c) { 350 ; 980 ; 50 ; 140 } 

d) { 14 ; 5 : 2 }. 

224. a) Xem hình 10 

b) TcA,VcA,KcA 

c) TnV = M 
TnM = M 
V n M = M 
KnT =0 
KnV = 0. 



d) Sô học sinh của lớp 6A : 

25 + 24 - 13 + 9 = 45 (học sinh). 


64 



Bải tập bế sung 

Ll. Chọn (C). 

1-2. Chọn (C). 

L3. Chọn (D). 

IA Ta có(lOa + b) -(lOb + a) = 72 
=>9a-9b = 72 
=> 9{a - b) = 72 
=> a -T b = 8. 

Do a và b khác 0 nên a = 9, b = 1. Đáp số: 91. 

L5. 2250,5250.8250. 

L6. Tacón + 3in+l=>n+l + 2in+l=^2:n+l. 
Do đó 


n+ 1 

1 

2 

n 

0 

1 


L7. Ta có ãbcd = lOO.ãb + cd = 4.25 ãb + cd. 

a) Nếu cd : 4 thì ãbcd i 4. 

b) Nếu ãbcd i 4 thì 4.25.ãb + ÕÃ : 4 nên cd : 4. 

L8. Gọi m là giá trị nhỏ nhất cùa các tích 140.a, 180.b, 200.C. Do a, b, c khác 0 
nên m * ODo đó m = BCNN(140, 180,200) = 12600. 

Vậy a = 12600: 140 = 90; 
b = 12600: 180 = 70; 
c = 12600 : 200 = 63. 


5A* BTTOẢN 6 *T1 


65 




Chương II - SỐ NGUYÊN 


ĐỀ BÀI 


§1. Làm quen với số nguyên âm 

1. a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế 
trong hình 11. 

b) Trong các nhiệt kế a và b nhiệt độ nào 
cao hơn ? 

2. Đọc độ cao của các địa điểm sau : 

a) Độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ (Nhật) là 
3776 mét; 

b) Độ cao của Biển Chết là -392 mét. 


Hình 11 


ì 


40° 

30° 

- 20 ° 

- 10 ° 

- 0 ° 

-- 10 ° 

- 20 ° 

-30° 

-40° 


a) 


b) 


3. Ghi các số -1, -2, -3, 1, 2 vào trục số ở hình 12. 


H-»-1-1-1-1-1-I-1-1-1-I-1-H*- 

-5 -4 0 3 4 

Hình 12 

4. Ghi các số nguyên âm nằm giữa các số — 6 và -2 vào trục số ở hình 13. 

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -► 

-6 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Hình 13 

5. Vẽ một trục số và cho biết: Những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị, không 
đơn vị và hai cặp điểm cách đều điểm 0. 


66 


5B- BTTOÁN 6 -TI 





6. Trên hình 14 điểm A nàm cách điểm o bốn đom vị về phía D 
trên, còn điểm B năm cách điểm o ba đom vị vè phía duớL 
Các điểm c và D nằm cách điẻm o như thế nào ? 

A - 


o- 

B - 

7. Trên hình 15 hây ghi các điểm K, L, M, N thoâ măn ; K 

cách o sáu đom vị vồ phía bẽn trái ; L cách o tám đom vị về ■ 

phía bên phải M cách o hai đom vị vè phía bên phải ; 

N cách o ba đơm vị về phía bên trái. 

Hình Ỉ4 

—I-1-t--1-í-1-1-í-1-1-1-1-1-1-ế— 

o 

Hình 15 

8. Vẽ một trục số và cho biết: 

a) Những điểm nằm cách điểm 2 ba đom vị 

b) Nhừng điểm nàm giửa các điểm “ 3 và 4. 

Đài tập bổ sung 

1.1. Vẽ một trục số và cho biết: 

a) Những điểm nằm cách điểm -1 hai đơn vị; 

b) Những điểm nằm giữa các điểm -6 và -2. 

1.2. Trên trục số điểm 3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều dương, điẻm -3 cách 
điểm 0 íà 3 đom vi theo chièu âm. 

Điền vào chỗ ưống trong các câu sau đây : 

a) Điểm -2 cách điểm 2 là ... đom vị theo chiều ... 

b) Điểm 1 cách điểm -3 là ... đơn vị theo chiều ... 


67 



§2. Tập họp các số nguyên 

9. Đọc những điẻu ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ? 

- 2 E N, 6 e N, 0 e N, 0 e z, -1 6 N. -1 e z. 

10* Khi nguời ta nói độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là + 3776 mét và độ cao của 

Biển Chết là - 392 mét thì dấu "+" và dắu biểu thi điều gì ? 

11* BỔ sung các chỗ thiếu (...) trong các câu sau : 

a) Nếu -10°c biểu diễn 10 độ dưới 0°c thỉ +17° c biểu diẽn ... 

b) Nếu - 36m biểu diẻn độ sâu là 36m dưới mực nước biển thì + 163m biểu 
diễn độ cao là ... 

c) Nếu + 100 000 đồng biểu diẻn số tiền có 100 000 đồng, thì - 50 000 đồng 
biểu diễn ... 

12- Tìm số đối của các số: +7, 3, “ 5, - 2, - 20. 

13* Điểm M cách điểm gốc o về phía Đông - Bắc 5km được biểu thi là +5km. 
Tìm số nguyên biểu thị các điểm N, p, Q trên hinh 16. 

Tây * Nam ĐOn* - Bắc 

Q p o N M 

-1-í-1-H-1- ị -»- ị -1-1-1-1-H- 

(km) 0 +5 (km) 

Hình 16 

14. BỔ sung chỗ thiếu (...) trong các câu sau : 

a) Nếu - 50km/h biểu diẻn vận tốc của tàu hoả là 50km/h chạy theo hướng 
từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội thì +50km/h biểu diẻn ... 

b) Nếu + 6 bước biểu dtẽn 6 bước vẻ phía trước thì -10 bước biểu diễn ... 

15. Đội Thiếu niên tièn phong lớp 6B xuất phát từ Trại o đi dọc theo đường lộ 
(h. 17). Hây xác đinh vị trí của đội: 

Trai 

or 

-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-í-1-1-1- Y~ 

I-1 

lkm „ Hình 17 

a) Sau hai giờ, với vận tốc 3km/h 

b) Sau một giờ, với vận tốc 4km/h. 

Còn cần biết thêm điều gì nữa đổ mỗi câu hỏi trên chỉ có một đáp số ? 

68 



16. Trên trục số ở hình 18 vị trí lá cờ hình tam giác tại điểm -2, còn vị trí lá cờ 
hình chữ nhật tại điềm +1. 



Hình ỉ 8 

a) Tìm điẻm gốc o và đoạn thẳng đơn vị của trục số r 

b) Các điểm A, B, c biểu diễn những số nguyên nào ? 


Bài tập bổ sung 

2.1. Điền vào chỗ trống trong các câu sau : 

a) Nếu 40 km/h biểu diễn vận tốc của một ôtô chạy từ TP. Hồ Chí Minh ra 
Hà Nội thì -40 km/h biểu diển ... 

b) Nếu -2 điốp biểu diễn độ cận thị thì +2 diốp biểu diẽn ... 

2.2. Điền các kí hiệu e, Ể vào I I sau 

^□ N: - 5 D z ' 50 

§3. Thứ tự trong z 

17. < ? 2D7; -2D-7; 3Q-8; 4 □ -4. 

18. a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự táng dần : 

5,-15, 8, 3,-1,0 

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần : 

-97, 10, 0,4,-9, 2000. 

19. Tìm X € z : 

a) - 6 < X < 0 

b) - 2 < X < 2. 

20. Tìm giá trị tuyệt đối của các số: 1998, -2001, -9. 

21. = ? I4lml7|; 1-2| □ 1-5 I; Ị-3 I □ lo I ; IòIQI-ốI. 


69 




22. BỔ sung các chỗ thiếu (...) trong các câu sau : 

a) Trong hai số nguyên đương : số lớn hơn cố giá trị tuyệt đối và ngược 
lậi số cố giá trị tuyệt đối lớn hơn là số... 

b) Trong hai số nguyôn âm : số lớn hơn có giá trị tuyệt đối...* và ngược lại,.. 

23. Viết tập hợp X các số nguyên X thoả màn : 

a) - 2 < X < 5 ; b) - 6 < X < -1 ; 

c) 0 < X < 7 ; d) -1 < X < 6. 

24. Thay các dấu * bằng các chữ số thích hợp : 

a) - 841 <-84*; b)-5*8>-518; 

c)-*5>-25; đ)-99* >-991. 

Bàl tập bổ sung 

3.1. Điẻn vào ô trống 


SỐ nguyên a 

Số liền trước a 

SỐ liền sau a 

-4 



9 



0 




3.2. Tìm số nguyên a, biết điểm a cách điểm 0 năm đom vị. 

Luyện tập 

5 e ND; 5 6 z[]; O^NŨ; 0ezn ; 

? _ - _ 5 _ l 

-7 € N □; -7€ZD; ^eZ[]. 

o 

26. Nói tập hợp z bao gồm hai bộ phận là các số tự nhiên và các số nguyên âm 
có đúng không ? 

27. a) SỐ nguyên a lớn hơn 5. Số a có chắc chắn là số dương không ? 

b) SỐ nguyên b nhỏ hơn 1. Số b có chắc chắn là số âm không ? 

c) SỐ nguyên c lớn hơn -3. Số c có chắc chắn là số dương không ? 

d) SỐ nguyên d nhỏ hom hoặc bằng -2, Số d có chắc chắn là số âm không ? 



70 





28. Điền dấu ' V hoặc vào chỗ trống đỂ được kết quả đúng : 

a)... 3>0; b)0>... 13; c)... 25 < ... 9 ; d)...5<...8. 

{Chú ý : Có thể có nhiẻu đáp số). 

29. Tính giá trị các biểu thức : 

a) I - 6 1 - í-2 1 ; b) í- 5 LI- 41 ; 

Q) I 20 I : I- 5 1 ; d) 1247 I + I - 47 t. 

30. Tìm số đồì của các số : -7 ; 2 ; I -31 ; I 81 ; 9. 

31. a) Tìm số liền sau của các số: 5,-6, 0, -2 

b) Tìm số hền trước cùa các số : -11,0, 2, - 99 

c) Số nguyên a là số dương hay số ầm nếu biết số liền sau của nó là một 
số âm ? 

32. Cho A = { 5 ; - 3 ; 7 ; - 5 }. 

a) Viết tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng 

b) Viết tập hợp c bao gồm các phàn tử của A và các giá trị tuyệt đối của chúng. 

33. [7Ị a)-99D-100; b)-542D-263; 

c)100D-100; d)-150Q2. 

34. a) Tim số liền sau của các số: 11 > 5, -3 

b) Tìm số đốì của các số: 11, 5, -3 

c) Tìm số tiền trước của các số đối của : 11,5, —3 

d) Có nhận xét gì và kết quả của câu a) và câu c). 

Bài tập bổ sung 

33. a) Tìm số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số, có hai chữ số; 

b) Tim số nguyên âm lớn nhắt có một chữ số, có hai chữ số. 

3.4. Điền Đ (đúng) hoặc s (sai) trong các phát biểu sau : 


Các phát biểu 

Đ/S 

a) Số liền trước của một số nguyên âm là một số nguyên âm ; 


b) Số lièn trước của một số nguyên dương là một số nguyên dương ; 


c) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhô hom là 
số lớn hom. 



71 




$4. Cộng hal số nguyên cùng dấu 

35. Tính : a) 8274 + 226 ; b> (- 5) + (-11) ; c) (- 43) + (- 9). 

36. Tính :a) (-7) + (-328); b)12+|-23l ; c)ỉ-4ól +1+12 t. 

37. Điền dấu >, < thích hợp vào ô vuông : 

a) (- 6) + (-3) □ (- 6); b) (- 9) + (-12) □ (-20). 

38. Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát-xcơ-va là -7°c. Nhiệt độ đêm hôm đó ỏ 
Mát-xcơ-va là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm 6°c ? 

39. Tính giá trị của biểu thúc : 

a) X + (-10), biết X = -28 ; b) (-267) + y, biết y = -33. 

40. Hay nêu ý nghĩa thực của các câu sau : 

a) Nhiệt độ tăng t°c, nếu t = 12 ; -3 ; 0 

b) Số ríèn tăng a nghìn đồng, nếu a = 70; - 500 ; 0. 

41. Viết hai số tiỂp theo của mỗi dây số sau : 

a) 2,4, 6, 8,...; b) - 3, - 5, - 7, - 9,... 

Bẻ ỉ tập bể suhg 

4.1. Ttm X G z, biết: a) X = (-1) + (-99) ; 

b) X = (-105) + (-15). 

4.2. Phát biểu sau đây đúng hay sai ? 

Muốn cộng hai số nguyên cùng dấu, ta cộng hai giá trị tuyệt dối của chúng 
và đặt dấu chưng trước kết quả. 

4.3. So sánh và rút ra nhận xét 

a) |3 + 17| với |3| + |l7| ; 

b) |-3 + (-17)| với |-3j + |-17|. 

4.4. Khoanh tròn chữ đúng trước kết quả đúng. Tổng của -19 và -513 là : 

(A) 532; (B) —532; (C) 522; (D)-522. 

§5. Cộng hat số nguyên khác dấu 

42. Tính : a) 17 + (-3) ; b) (- 96) + 64 ; c) 75 + (-325). 

43. Tính : a) 0 + (-36) ; b) I - 291 + (-11) ; c) 207 + (-317). 


72 



44. Tính và so sánh kết quà của : 

a) 37 + (-27) và (-27) + 37 

b) 16+ (-16) và (-105)+105. 

45. So sánh: 

a) 123 + (-3) và 123 ; b) (- 97) + 7 và (- 97); 

c) (-55)+ (-15) và (-55). 

46. Dự đoán giá tộ của số nguyên X và kiểm tra lại xem có đúng khổng ; 

a) X + (-3) = -11; b) -5 + X = 15 ; 

c) X + (-12) = 2 ; d) 3 + X = -lò. 

47. Tim số nguyên : a) Lơn hcm 0 năm đơn vị 

b) Nhỏ hon 3 bảy đcm vị. 

48. Viết hai sổ tiếp theo của mỗi day số sau : 

a) -4,-1, 2,... (số hạng sau lớn hơn số hạng trước 3 đơn vỊ) 

b) 5, 1, -3,... (số hạng sau nhò hơn số hạng truớc 4 đơn ví). 

Bài tập bo sung 

5.1. Nhà toán học Py-ta-go sinh năm 570 truớc Công nguyên. Nhà toán học Việt 
Nam Lương Thế Vinh sinh sau Py-ta-go 2011 năm. Vậy ông Luơng Thế 
Vinh sinh năm nào ? 

5.2. Viết ba số tiếp theo của mỗi đây số sau : 

a) -27, -24, -21,... 

b) -16,-10,-4,... 

53. Kết quả của phép tính (-16) + |-14| là : 

(À) 30; (B) -30 ; (C) 2 ; (D)-2. 

Luyện tập 

49. Tính : a) (-50) + (-10); b) (-16) + (-14); c) (-367) + (-33). 

50. Tính : a) 43 + (-3); b)25 + (-5); c)(-14)+16. 


73 



51. Đìẻn số thích hợp vào ô ưống trong bảng dưới đây : 


a 

-1 

95 

63 


- 14 

b 

9 

-95 


7 


a + b 



0 

2 

-20 

_1 


52. Tính giá trị của biểu thức : 

a) a + (-25), biết a = -15 

b) (-87) + b, biết b = 13. 

53. SỐ tiền của bạn Dũng tâng X nghìn đồng. Hỏi X bằng bao nhiêu, nếu biết số 
tiền cùa Dũng: 

a) tăng 10 nghìn đồng ? b) giảm 2 nghìn đồng ? 

54. Viết số liền trước và số liền sau của sô' nguyên a dưới dạng tổng. 

55. Thay * bằng chữ số thích hợp : 

a) (- *6) + (-24) = -100 : b) 39 + (-1*) = 24 ; 

c) 296+ (-5*2) = -206. 

56. Viết mỗi số dưới đây duới dạng tổng của hai số nguyên bằng nhau : 10 ; —8 ; 
-16; 100. 

Bàl tập bổ sung 

5.4. Viết số (-17) thành tổng của hai số nguyên : 

a) Cùng dấu; 

b) Cùng dấu và giá trị tuyệt đốỉ của mỗi sô' đều lớn hon 5 ; 

c) Khác dấu và giá trị tuyệt đối của mõi số đều nhỏ hon 20. 

5.5. Cho các số : -16, —5, -2, 0, 5. Tìm hai trong các số trên có tổng bằng 0. 
-5,-11. 

§6. Tính chất của phép cộng các số nguyên 

57. Tính; 

a) 248 + (-12) + 2064 + (-236) 

b) (-298) + (-300) + (-302). 


74 




58, Tìm tổng tất cả các số nguyên X thoả mân : 

a)-6< X< 5 ; b) - 9 < X < 9. 

59, Chiếc diều của bạn Som bay ở độ cao 7 mét (so với mật đất). Sau một lúc, độ 
cao của chiếc dièu tăng thêm 3 mét, rồi sau đó lại giảm đi 4 mét. Hỏi chiếc 
diều ở độ cao bao nhiêu mét (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi độ cao ? 

60, Tính: 

a) 5 + (-7) + 9 + (-11) + 13 + (-15) 

b) (- 6) + 8 + (-10) + 12 + (-14) + 16. 

61, Đièn số thích hợp vào ô trống : 


a 

1 


-5 


-a 


23 


0 

lal 






62. Tính các tổng : 

a) (-17) + 5 + 8 + 17 ; b) ( 

63. Rút gọn các biểu thức sau : 

a) -11 + y+ 7 

b) X + 22 + (—14) 

c) a + (-15) + 62. 

64. Đố: Đièn các số -1, -2, -3, - 4, 5, 6, 

7 vào các ô tròn trong hình 19 (mỗi số 
vào một ô) sao cho tổng của ba số 
"thẳng hàng” bất kì đều bàng 0. 

Bàl tập bổ sung 
6.1. Điẻn Đ (đúng) hoặc s (sai) trong các phát biểu sau : 




75 







b) Nếu tổng hai số nguyên bằng 0 thì cả hai số nguyên đó đèu 
bằng 0. 


c) Tổng cữa nhièu số nguyên âm củng là một số nguyên âm có 
giá tri tuyệt đốĩ bằng tổng các giá tri tuyệt đôì của các số đó. 


d) Giá trì tuyệt đốì của tổng nhìèu số nguyên bằng tổng các giá 
trị tuyêt đốì của các số đó. 



6.2. Với mõi phát biểu sai ở câu 6-1, hãy tìm một ví dụ để chúng tỏ điều đó. 

Luyện tập 

65. Tính : a) (-57) + 47 ; b) 469 + (-219); c) 195 + (-200) + 205. 

66. Tính nhanh : 

a) 465 + [58 + (- 465) + (-38)] 

b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đốĩ nhỏ hơn hoặc bằng 15. 

67. Hai ôtỗ cùng xuất phát từ o đi vẻ phía A hoặc B (h.20). Ta quy uớc chìèu 
từ o đến B là chiều ducmg và chiều ngược lai từ o đến A là chièu âm. 
Hỏi sau một giờ hai ôtô cách nhau bao nhiêu km nếu vận tốc của chúng lần 
luợt là: 

a) 40km/h và 30km/h ? A 2_ ^ 

b) 40kin/h và -30km/h ? 

68. Hình 21 biẻu diễn một 
người đi từ o đến A Tồi 
quay về B. Đặt một bài 
toán phù hợp với hình 21. 

69. Đố vui: 

Hai bạn Hồng và Hà tranh 
luận với nhau : Hồng bảo 
ràng có hai số nguyôn mà 
tổng của chúng nhỏ hơn một sô hạng và lớn hơn số hạng kia. Hà bào rằng 
không thể có đuợc. Theo bạn : Ai đúng ? Nêu một ví dụ làm căn cứ. 



Hình 20 


1 

15 buớc i 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

25 bước j 

1 

1 

1 

r 

r 

i_i i 

A 

o 

B 


Hình 2Ì 


76 







70*. Điền số thích hợp vào ô trống : 


X 

-5 

7 

-2 

y 

3 

-14 

-2 

Ix + yl 




Ix + yl +x 





71. 


72. 


Hãy nhận xét sự thay đổi (tảng, giảm) của các số trong mỗi day số sau và 
viết hai số tiếp theo của mỗi dây số đò. Mỗi day số mới có 5 số, hãy tính 
tổng của mỗi day số đó. 


a) 6, 1,-4,...; 

Đố: Điền các số 0, 1, —1, 2, —2, 
3, —3, 4,-4 vào các ô ở hình 
vuông bên (mỗi số một ô) sao 
cho tổng của ba số ưên hàng 
ngang, hàng dộc, đuờng chéo đẻu 
bằng 0. 



Đài tập bổ sung 

63. Tính giá trị của biểu thức : X + 255, biết X = (-47) + 45. 

6.4. Tim xeZ, biết: X + (-23) = (-100) + 77. 

63. Cho a e z. Tính tổng s = a + |a| + a + Ịa| 4-... 4- a. + ja| gồm 50 số hạng. 


§7. Phép trừ hai số nguyên 

73. Tính : 5 - 8 ; 4 - (-3); (- 6) - 7 ; (- 9) - (-8). 

74. 0-(- 9) = ? ; (-8) -0 = ? ; (-7)-(-7) = ? 

75. Điền số thích hợp vào ô trống : 


a 

27 


0 


-a 


12 


-(-5) 


77 






76. ĐỐ: Dùng các số 3, 7 và dấu các phép toán điẻn vào các ô trống 

ưong bảng duới để được bảng tính đúng. Ở mỗi dòng hoặc mỗi cột, mỗi số 
hoặc phép tính chỉ dược dùng một lần. 


2 

X 




= 

-1 

X 

m 


§n 


n 

m 



4 

X 


= 

19 


H 

X 

m 


§§ 

H 





1 

= 

-3 

= 

m 

= 

n§ 

= 

■ 

H 

1. J 

§ 

31 

l§f 

5 

n 



77. 


78. 


79. 


Biểu diẻn các hiệu sau thành dạng tổng : 
a) (-28) - (-32); b)50-(-21); 


d) X - 80 ; 
Tính: 

a) 10-(-3); 
d) (-18)-28; 


e) 7 - a; 


c) (-45)-30; 
g)(-25)-(-a). 


c) (-21)-(-19); 
g)9-(-9). 


b) 12 - (-14); 
e) 13-30; 

Tim khoảng cách gida hai điểm a, b ưên trục số (a, b € Z) nếu : 
a) a = 2, b = 8 : b) a = -3, b = —5 ; 

c) a = -1, b = 6; d)a = 5, b = -2. 


80. Đô'vui: Trong dây các số tự nhiên viết liên tiếp từ 1 đến 9 hoặc ngược lại từ 
9 đến 1 ta có thể điền xen vào các dấu "+" hoặc để đuợc tổng là 100 
hoặc -100. Chẳng hạn : 

a) -1 -23+ 4-56- 7- 8- 9 = -100 

b) 98-7 + 6 + 5- 4 + 3- 2+1 = 100. 

Hãy tìm thêm (càng nhiều càng tốt) các tổng khác tương tự. 

Chú ý: Nên dùng máy tính bó túi để tính cho nhanh. 


78 



Đài tập bổ sung 

7*1* Tim*, biết: a) X + 13 = 32 - 76 ; 

b) (-15) + X = (-14) “ (-57). 

7.2. Một nhà kinh doanh năm đầu tiên lãi 23 triệu đồng, nám thứ hai lỗ 40 triệu 
đòng, năm thứ ba lăì 63 triệu đồng. Hỏi số vốn của nhà kinh doanh tăng bao 
nhiêu triệu đồng sau hai năm kinh doanh ? Sau ba năm kinh doanh ? 

7.3* Thực hiện các phép tính : (—476) - 53, ta được : 

(A) (-1006); (B) 1006 ; (C) (-529) ; (D) (-423). 

Luyện tập 

81. Tính: 

a) 8 - (3 - 7); b) (-5) - (9 - 12). 

82* Thay phép trừ bằng phép cộng vớỉ số đối rồi tính kết quả : 

a) 7 - (-9) - 3 ; b)(-3) + 8-ll. 

83. Điền số thích hợp vào ô trống : 


a 

-1 

-7 

5 

0 

b 

8 

-2 

7 

13 

a - b 






84. Tìm số nguyên X* biét: 

a) 3 + X = 7 ; b)x + 5 = 0; c) X + 9 = 2. 

85* Toán vui: Ba bạn Thành, Chánh, Tín ưanh luận với nhau : 

Thành bảo có thể tìm được hai sô nguyên mà hiệu của chúng lớn hon cả sỏ 
bi trừ và số trừ ; Chánh bảo rằng không thể tìm được ; Tín bảo ràng không 
chỉ tìm được hai số nguyên như vậy mà còn tìm được hai sỏ nguyên mà hiệu 
của chúng lớn hon số bị trừ nhưng nhỏ hơn số trừ. 

Bạn đồng ý với ý kiến của ai ? Vì sao (cho ví dụ) ? 


79 




b) -X - a + 12 + a ; 
d) m ~ 24 - X + 24 + X. 


86. Cho : X = - 98, a = 61, m = '25. 

Tính giá tri các biểu thúc sau : 
a) X + 8 - X - 22 ; 
c)a-m + 7- 8 + m; 

87. Có thể kết luận gì về dấu của số nguyên X * 0, nếu biết: 

a) X +1 X I = 0 ? b) X - 1 X I = 0 ? 

88. Ồng Năm nợ 150 nghìn đồng và hôm nay ông đă trả được (giảm nợ đưọc) 
100 nghìn đồng. Hỏi ông Năm còn nợ bao nhiêu ? Hãy viết phép tính và tim 
kết quả. 

Bài tập bổ sung 

7.4. a) Điền số thích họp vào ồ trống 


X 

-134 

-21 

18 

0 

y 

64 

53 

-7 

16 

x-y 





y-x 






b) Em có nhận xét gì từ kết quả của hai dòng cuối ? 


§8. Quy tắc dấu ngoặc 

89. Tính tổng: 

a) (-24) + 6 + 10 + 24 ; b) 15 + 23 + (-25) + (-23); 

c) (-3) + (-350) + (-7) + 350; d) (-9) + (-11) + 21 + (-1). 

90. Đom giản biểu thúc : 

a) X + 25 + (-17) + 63 ; b) (-75) - (p + 20) + 95. 

91. Tính nhanh các tổng sau : 

a) (5674 - 97) - 5674 ; b) (-1075) - (29 - 1075). 

92. Bò dấu ngoặc rồi tính : 

a) (18 + 29) + (158 - 18 - 29) ; b) (13 - 135 + 49) - (13 + 49). 


80 




93. Tính giá trị của biểu thức : X + b + c> biết: 

a) x = -3, b = -4, c = 2 

b) X = 0, b = 7, c = -8. 

94*. ĐỐ : Điẻn các số -1, -2, 

-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vào các 
ô tròn (mỗi số một ô) 
trong hịnh 22 sao cho tổng 
bốn số trôn mỗi Cậnh của 
tam giác đẻu bằng : 

Hình 22 

a)9; b) 16; c) 19. 

Bài tập bỡ sung 

8.1. Tổng a - (-b + c - d) bằng : 

(A) a - b + c - d ; (B)a + b + c~d; 

(C) a + b + c + d ; (D) a 4- b - c + d. 

8.2. Nối tổng ở cột A vối kết quả đúng ở cột B 


Cột A 


Cột B 

(2010-1000)-2010 


900 

(427 - 2009) - (27 - 2009) 


-1000 

(-23) - (77 - 1000) 


454 



400 


8.3. a) Tìm tắt cả các số nguyên X thoả man : -10 < X < 15. 
b) Tính tổng tất cả các số nguyên vừa tìm đuợc. 

§9. Quy ỉắc chuyển vế 

95. Tim số nguyên X, biết: 11 - (15 + ll) = x- (25 - 9). 

96. Tìm sđ nguyên X, biết: 

a) 2 - X = 17 - (-5); b) X - 12 = (-9) - 15. 



5A-BTTOÁN6-T1 


81 




97. Tìm số nguyên a> biết: a) I a I = 7 ; b) I a + 6 l = 0. 

98. a) Viết tổng của ba số nguyên : 14, (-12) và X. 
b) Tìm X, biết tổng trên bằng 10. 

99. Cho aeZ. Tìm số nguyên X, biết: 

a) a + X = 7 ; b) a - X = 25. 

100. Cho a, b € z. Tìm số nguyên X. biết : 

a)b + x = a; b) b-X = a. 

101*. Đối với bất đẳng thức ta cũng có các tính chất sau đây (tương tự như đối với 
đẳng thức): 

Nếu a>bthìa + c>b + c. 

Nếu a + c>b + cthìa>b. 

Hay phát biểu quy tắc chuyển vế trong bất đảng thức. 

102*. Cho x,yeZ. Hăy chứng tỏ ràng : 

a) Nếu x-y>0thìx>y 

b) Nếu x>yứùx-y>0. 

103*. Nguời ta đa chúng minh được rằng : 

Khoảng cách giữa hai điểm a, b trên trục số (a, b Ễ Z) bằng Ị a - b Ị hay 
I b - a I. Hay tìm khoảng cách giữa các điểm a và b trẽn trục sổ khi: 

a) a = -3 ; b = 5 

b) a= 15 ; b = 37. 

Bàỉ ỉập bổ sung 

9.1. Tìm sổ nguyên a, biết: 

a)|a + 3Ị = 7; b) |a - 5| = (-5) + 8. 

9.2. Tìm số nguyên X, biết: X - (17 - x) = X - 7. 

Luyện tập 

104. Tìm số nguyên X, biết: 

9 - 25 = (7 - x) - (25 + 7). 


82 


6B-BTTOANS-T1 



105. Đội bóng đá A nám ngoái ghi được 21 bàn và để thủng lưới 32 bàn. Năm nay, 
đội ghi được 35 bàn và để thủng lưới 31 bàn. Tính hiệu sổ bàn thắng - thua 
của đội A trong mỗi mùa giải: 

a) Năm ngoái; b) Nám nay. 

106. Vùng Xi-bê-ri (Liên bang Nga) có nhiệt độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất 
trừ nhiệt độ thấp nhất) trong nám nhìẻu nhất thế giới : nhiệt độ thấp nhất 

là -70°c, nhiệt độ cao nhất là 37°c. Tính số độ chênh lệch nhiệt độ của 
vùng Xi-bê-ri. 

107. Tính các tổng sau một cách hợp lí: 

a) 2575 + 37 - 2576 - 29 

b) 34 + 35 + 36 + 37 - 14 - 15 - 16 - 17. 

108. Tính nhanh : 

a) -7624 4- (1543 + 7624) 

b) (27-514)-(486-73). 

109. Đô': Có 9 tấm bìa có ghi số và chia thành ba nhóm như hình 23. Hày chuyển 
một bia từ một nhóm nào đó sang nhóm khác sao cho tổng cốc số trong mỗi 
nhóm đèu bằng nhau. 

110. Ba người A, B và c 
choi một trò chori tính 
điểm và tổng số điểm 
của ba người luôn 
bằng 0. Hỏi: 

a) B được bao nhiêu 
điểm nếu biết A được 
8 điểm và c được -3 
điểm ? 

b) c được bao nhiêu 
điểm nếu biết trung 
bình cộng số điểm của 

A và B là 6 điểm ? Hình 23 



83 



111* TRÒ CHƠI TOÁN HỌC 

Trên bảng ghi 20 số từ I đến 20 như sau : 

□ l D2D3D4...018019020 
Hai bạn chơi ưò luân phiẽn điền dấu "+" hoặc vào một ô ưông o bất kì 
cho đến khi không còn ò trông nào. Nếu giá tri tuyệt đối của tổng cuối cùng 
nhỏ hon 30 thì bạn thứ nhất (đi trước) thắng. Ngược lại, nếu giá trị tuyệt đối 
của tổng cuối cùng lớn hon hoặc bằng 30 thì bạn thứ hai (đi sau) thắng. 

Bạn thứ hai lập luận cho cách đi của ĩĩủnh như sau : Chia 20 số trên thành 
mười cặp (U 2), (3, 4), (19, 20). Nếu bạn thứ nhất điền dấu vào một số 

trong mỗi cập thì bạn thứ hai sẽ điền dấu vào sô còn lại của cặp đó theo quy 
tắc sau : Với cặp (19, 20) bạn ắy sẽ ghi cùng dấu với bạn thứ nhất. Với các 
cặp còn lại, bạn ấy sẽ ghi dấu khác với dấu của bạn đi trước. Hỏỉ: Với cách đi 
như vậy bạn thứ hai có luôn thắng hay không ? Giải thích vì sao ? 

Bài tập bổ sung 

9*3« Tìm các số nguyên a và b thoả mán : 

a) |a| + |bỊ = 0; 

b) Ịa + 5| + Ịb - 2| = 0. 

§10. Nhân hai số nguyên khác dấu 

112. Tính 225.8. Từ đó suy ra kết quả của : 

a) (-225). 8 ; b) (-8). 225 ; 

113. .Thực hiện phép tính : 

a) (-7). 8 ; b)6.(-4); c)(-12) 

114. Không làm phép tính, hay so sánh : 

a) (-34). 4 với 0 ; b) 25 . (-7) với 25 ; 

115. Điền vào ô trống trong bảng : 


m 

4 

-13 


-5 

n 

-6 

20 

-20 


m. n 



-260 

-100 


c) 8 . (-225). 

.12; d) 450 . (-2). 
c) (- 9) . 5 với - 9. 


84 




116. Một xí nghiệp mỗi ngày may được 350 bộ quần áo. '<hi may theo mốt mới, 
với cùng khổ vải. số vải dùng để may một bộ quần áo tảng X (cm) và năng 
suất không thay đổi. Hỏi mõi ngày sõ vải tăng bao nhiẽu xentimét biết: 

a) X = 15 ? b) X = -10 ? 

117. Dự đoán giá trị của sô nguyên X thoả măn đẳng thúc dưới đây và kiẻm tra 
xem có đúng không : 

a) (-8). X = -72 ; b) 6 . X = -54 ; 

c) (- 4). X = - 40 : d) (- 6). X = - 66. 

118. Viết các tổng sau thành dạng tích và tinh giá trị khi X = -5 : 

a)x + x + x + x + x: b)x-3 + x- 3 + x- 3 + x-3. 

119. Tính giá trị cùa biểu thúc : (12 - 17). X khi X = 2, X = 4, X = 6. 

Bài tập bổ sung 

10.1. Tính giá trị của biểu thúc, với X = -7 ; y = -5 

a) 4x - 3y ; b) x(y + 9) + 5x. 

10.2. Tính tổng : 

a) s = l - 2 + 3 - 4 + ... + 2009 - 2010 ; 

b) P = 0 - 2 + 4 - 6+ ... + 2010 - 2012. 

10.3. Tìm nám giá trị của X e z sao cho : 

a) 4(x - 8) < 0 ; b) -3(x - 2) < 0. 

§11. Nhân hai 8Ố nguyên cùng dấu 

120. Tính: 

a)(+5).(+U); b) (- 6). 9 ; 

d) (-250). (-8); e) (+ 4). (-3). 

121. Tính 22 . (- 6). Từ đó suy ra các kết quả : 

(+ 22 ). (+ 6 ); (- 22 ). (+ 6 ); (- 22 ). (- 6 ); 


c)23.(-7); 

(+ 6 ). (- 22 ). 


85 



122. Trong trò ehori bắn bí vào các 
hình tròn vẽ trên mặt đất (h.24), 
bạn Long đa bắn được : 2 viên 
điềm 5, 2 viên điểm 0 và 2 viên 
điểm -1. Bạn Minh đa bán 
được : 1 viên điểm 10, 2 viên 
điểm 5, 1 viên điểm -1 và 
2 viên điểm -10. Hỏi bạn nào 
được điểm cao hem ? 

123. So sánh: 

a) (-9). (-8) vơi 0 

b) (-12). 4 với (-2). (-3) 

c) (+20). (+ 8) với (-19). (-9). 

124. Giá trị của biểu thúc (x - 4). (x + 5) khi X = -3 là sổ nào trong bốn đáp số 
A. B, c, D dưới đây : 

(A) 14 ; (B) 8 ; (C) (-8); (D) (-14). 

125. Đièn số thích họp vào các ô trống trong hình 25. 



Hình 25 


126. Những sô nào trong các số - 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 là giá trị của số 
nguyên X thoả man đẳng thức : X . (4 + x) = -3 ? 

127. Dự đoán giá tri của số nguyên y trong các đẳng thức sau rồi kiểm tra lại xem 

có đúng không : 

a) (15 - 22). y = 49 ; b) (3 + 6 - 10), y = 200. 



86 








Bài tập bo sung 

11.1. Tính giá trị của biểu thúc, với X = ”4, y = -3 

a) (-15)x + (-7)y ; b) (315 - 427)x + (46 - 89)y. 

11.2. So sánh : 

a) (-14X-10) với 7.20 

b) (-81).(-8) với 10.24. 

11.3. Cho X E z và X * 0. So sánh x.x với 0. 

Luyện tập 

128. Tính: 

a) (-16). 12; 

c) (-2500). (-100); 

129. Điền vào ô trống trong bảng : 


a 

-12 

17 


2 


b 

6 


-9 


-10 

a. b 


-51 

27 

-42 

10 


130. Biết rằng 4 2 -16. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng 
bàng 16 ? 

131. Cho y e z, so sánh 100 . y với 0. 

{Chú ý : Xét mọi trường hợp của y € Z). 

132. Biểu diễn các sỏ 25, 36, 49 duứi dạng Ưch của hai số nguyên bằng nhau. 
Mỗi số có bao nhiêu cách biểu diễn ? 

133*. Một người đi dọc theo một con đuờng (h.26) với vận tốc V km/h. Nếu ta quy 
uớc chiều từ trái sang phải là chiều dương, thl vận tốc và quăng đường đi rừ 
trái sang phải được biểu thị bằng sô dương còn vận tốc và quâng đường đi từ 
phải sang trái được biểu thị bằng số âm (xem bài tập 43 SGK Toán 6 tập 
một). Hiện tại người đó đang ở tại địa điểm o. Ta cdng quy ước ràng thài 


b) 22 . (-5); 
d)(-ll) 2 . 


87 




điểm hiện tại được biểu thị bằng số 0, thời điểm truớc đó được biẻu thị bằng 
số âm và thời điẻm sau đó đuợc biểu thị bằng số dương. Chẳng hạn nếu t = -2 
thì có nghĩa là 2 giờ trước đó (hay còn 2 giờ nữa người đó mới đến được địa 
điểm O). Hay xác định vị trí cùa người đó so với địa điểm o vổi từng điều 
kiện sau: 

a) V = 4, t = 2 ; b) V = 4, t = -2 ; c) V = - 4, t = 2 ; d) V = - 4, t = -2. 


+ 


“8 -4 


o 

H- ị- 

0 +4 

Hình 26 


+8 (lon) 


Bầl tập bổ sung 

11*4. Tính (36 - 16).(-5) + 6.(-i4 - 6), ta được : 

(A) “220 ; (B) -20 ; (C) 20 ; (D) 220. 

11.5. Tìm năm giá trị của X e z sao cho : 

a) 1983(x - 7) > 0 ; b) (“2010)(x + 3) > 0. 

11.6. Cho a e z, So sánh (“5)a với 0. 

Đíẻn vào chỗ trống để hoàn chỉnh lời giải : 

Nếu a = 0 thì (-5)a =. 

Nếu a > 0 thì (-5)a.0 

Nếu a < 0 thì. 


§12. Tính chất của phép nhàn 

134. Thực hiện các phép tính : 

a) (-23) . (-3) . (+4). (-7); b) 2.8 . (-14). (-3). 

135. Thay một thừa số bằng tổng để tinh : 

a) -53.21; b)45.(-12). 

136. Tính: 


88 


a) (26 - 6). (“ 4)+ 31. (-7- 13) 

b) (-18). (55 - 24) - 28 . (44 - 68). 






137. Tính nhanh : 

a) (- 4). (+3). (-125). (+ 25). (-8); b) (- 67). (1 - 301) - 301.67. 

138. Viết các tích sau thành dạng luỹ thừa của một số nguyên : 

a) (-7).(-7).(-7).(-7).(-7).H) 

b) (“ 4). 4). (- 4). (-5). (-5). (-5). 

139. Ta sẽ nhận được số dương hay số âm nếu nhân : 

a) Một số âm và hai số dương ? 

b) Hai số âm và một số dương ? 

c) Hai số âm và hai số dương ? 

d) Ba số âm và một số số dương ? 

e) Hai muori số âm và một số số dương ? 

140. Tính : (-1). (-2). (-3). (- 4) . (- 5). (- 6). (-7). 

141. Viết các tích sau thành dạng luỹ thừa của một số nguyên: 

a) (-8).(-3ì 3 .(+125) 

b) 27 .(-2) 3 . (-7). (+49). 

Bài tập bổ sung 

12.1. Tích (-3) 2 .(-4) bằng : 

(A)-36; (B)36 ; (C)-24; (D)24. 

12.2. Thay một thừa số bằng hiệu đề tính : 

a) -43.99 b) -45(-49). 

12.3. Không làm các phép tính, hay so sánh : 

a) (-1X-2X-3)... (-2009) với 0 ; 

b) (-1X-2X-3)... (-10) với 1.2.3. ... 10. 


Luyện tập 

142. Tính : 

a) 125 . (- 24) + 24.225 ; b) 26 . (-125) - 125 . (- 36). 


89 



143. So sánh : 


a) (- 3). 1574 . (-7). (-11). (-10) với 0 

b) 25 - (- 37). (- 29). (-154). 2 với 0. 

144. Tính giá trị của biểu thức : 

a) (-75). (- 27). HO, vói X — 4 

b) 1 . 2.3.4.5 . a, với a = -10. 

145. Áp dụng tính chất a.(b-c) = a.b-a.c điền số thích hợp vào ô vuông : 

a) (-11).(8-9) = (-11). [>(-11). □ =□ 

b) (-12). 10 - (-9). 10 = [-12 - (- 9)]. □ = □■ 

146. Giá trị của tích 2 . a . b 2 với a = 4 và b = - 6 là số nào' trong bốn đáp số 
A, B, c. D dưới đây : 

(A) (- 288): (B) 288 ; (C) 144 ; (D) (-144). 

147. Tìm hai số tiếp theo của mỗi day sô sau : 

a) -2» 4, -8, 16,... (mỗi số hạng sau ỉà tích của số hạng trước với -2) 

b) 5, -25, 125, - 625.... (mỗi số hạng sau là tích cùa số hạng trước với -5). 

148. Cho a = -7, b = 4. Tính giá trị của các biểu thức sau : 

a) a 2 + 2 . a . b + b 2 và (a + b) . (a 4- b) 

b) a 2 - b 2 và (a + b). (a - b). 

149. Điẻn số thích hợp vào ô vuông : 

a) (-5). (- 4) + (-5). 14 = (-5). [(- 4) + □ J = □ 

b) 13 . (□ + 8) = 13 . (-3) + 13 . □= 65. 

Bài tập bổ sung 

12.4. Tính : 


90 


a) 29.(-13) + 27.(—29) + (-14)(-29); 

b) 17.(—37) - 23.37 - 46.(-37). 



12.5. Biến đổi vế trái thành vế phải: 

a) a(b + c) - b(a - c) = (a + b)c ; 

b) (a + b)(a - b) = a 2 -b 2 . 

Chứ ý : 'Biến đổi vế trái thành vế phải hoặc vế phải thành vế trái cua một 
đẳng thức” là một cách chứng minh đẳng thức* 

§13. Bội và ước của một số nguyỗn 

150. Tìm nam bội của 2 ; -2. 

151. Tìm tất cả các ước của -2,4, 13, 15, 1. 

152. Cho hai tập hợp số: 

A = { 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 }, B = { 13;14;15). 

a) Có thế lập được bao nhiêu tổng dạng (a + b) với a e A, b e B ? 

b) Trong các tổng trên có bao nhiêu tổng chia hết cho 3 ? 

153. Tìm số nguyên X, biết : 

a)12.x = -36; b) 2 .|x| -16. 

154. Đíén vào ô ưống : 


a 

36 


3 

-32 

0 

-8 

b 

-12 

-4 


1 -161 

5 

1 

a: b 


4 

-1 





155. Tìm hai cặp số nguyên a, b khác nhau sao cho a : b và b : a. 

156. [ẼTK a) (-36) : 2 = -18 □; b) 600 : (-15) = - 4ịH ; 

_5J ' c)27:(-1) = 27D; d) (-65) : (-5) = 13 □ . 

157. Tính giá trị của biểu thức : 

a) K-23). 5]: 5 

b) [32 . (-7)]: 32. 

158. Điền số thích hợp vào ô trống trong 
hình 27. 

Hình 27 



91 










Bài tập bổ sung 

13.1. Điền vào chỗ trống : 

a) Số... là bội của mọi số nguyên khác 0 ; 

b) SỐ... khồng phải là ước của bất là số nguyên nào ; 

c) Các số.là ước của mọi số nguyên. 

13.2. Tìm các số nguyên X thoả mân : 

a) (x + 4) : (x+ 1) ; 

b) (4x + 3) : (x-2). 

13.3. Tìm số nguyên x> biết: 

a) 2|x + l| = 10 ; b) (-ỉlý.x = 56 + 10.13.X. 


CÓ thể em chơQ biết 


Từ cậu bé “cảu được - 2 con cả n đến nhà vật lí học lùng danh . 

(Xem : Hoàng Chúng - Để học tốt Đại sò 7, NXBGD-1997). 

Cách đây gần một thế kỉ, trong một kì thi học sinh giỏi nước Anh, có bàỉ toán dân 
gian “Ba anh chàng đí cáu” sau đây : 

Đa người ƠI câu được một số cố. Trời đă tối. Một lả, họ vứt cá trôn bờ sông rồi mỗi 
người tim một nơi tốn ra ngủ . Người thứ nhất thức dậy , đến bờ sông, tưởng hai bạn 
còn ngủ , anh ta đếm số cá thấy chia ba dư một con, bèn vứt bớt một con xuống 
sồng , rồi mang 1/3 số cá vé nhà. Người thử hai thúc dậy, đến bờ sống , tưởng hai 
bạn còn ngủ, anh ta đếm số cố thếy chia ba dư một, bèn vứt một con xuống sỗng, 
rồi mang 1/3 sổ cá về nhà. Người thứ ba thúc dậy, cũng tưởng hai bạn còn ngủ , 
cũng đếm số cá và thấy chia ba dư một, cũng vút một con xuống sông rối mang 
1/3 số cố về nhà. 

Cho biết họ là ba anh chàng câu tồi, bạn hăy tính xem họ câu được bao nhiôu cá 
tất cả? 

Đáp số của bồi toán (à 25 con có. 

Nhung đáp số đó không làm cho một cậu bé dự thi tên là Pôn Đi-rắc (Paul Dìrac) 
yên lòng. Theo cậu, câu được 25 con cá sao gọi là câu tồi ? Đhrắc đã có một lờí giải 
khác, đại ý như sau : 


92 




Họ câu được -2 con cá. Người thứ nhất thấy không chia được chồ ba, bèn vút xuống 
sông-hl con cá (nghĩa là câu được-1 con), số cá trở thành: -2 + (-1) = -3 ; lấy đi 1/3 
(tức fà - 1 cơn cá), để Ịạị đúng -2 con cá trên bờ cho hai bạn còn lại. €>ến lượt hai người 
kia cũng làm như vậy : Kết quả mỗi người mang được -1 con cá về nhà. 

Như vậy, đúng là họ câu tồi. Và kết quả chia cũng rất công bằng. 

Lời giải thật iạ lùng, báo hiệu một tài năng hiếm có với những suy nghĩ rất táo bạo, 
độc đáo. p. Đí-rắc (1902 - 1984) sau này đá trơ thành một nhà vật lí học lỗi lạc, 
được giải thưởng Nobel năm 1931, khi mới 29 tuổi, Ý nghĩa của số âm đă ám ảnh 
p. Đi-rắc trong nhiểu công trình nghiên cứu sau này. 

Chú ỷ rằng lời giải của Đi-rắc gợi ra một lời giải rất hay sau đây của bài toán, bằng 
cách đổi số âm của Đi-rắc thành số dương và ngược lại: 

Ba người câu được + 2 con cá tất cả. Người thứ nhất vứt xuống sông -1 con cá, số 
cá trở thành +2 - (-1) = +3, lấy đĩ một con mang vé và để lại hai con cho hai bạn. 
Người thứ hai và thứ ba cũng làm như váy. Kết quả là mỗi người mang được một 
con cá về nhà. 

Ở đây, cần lưu ý : vứt xuống sòng -1 con cá, có nghĩa là cáu thốm +1 con cá từ 
dưới sông lên. Mỗi bạn thấy hôm trước câu tổí quá và số cá không chia đẻu được, 
nên đẻu cổ gắng câu thêm một con nữa. 

ôn tập chương II 

159. Trên trục số cho hai điểm c, d (h.28). 


d 0 c 

Hình 28 

a) Xác định các điểm - c, - d trên trục số 

b) Xác định các điểm I c I , I d 1,1 -c 1,1 -d I trên trục số 

c) So sánh các số c, đ, - c, - đ, I c I, I d 1,1 - c I, I - d I vái 0. 

160* Cho sồ nguyên b. So sánh b với - b, - b với 0. 

161« Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần : 

-33,28, 4,-4,-15, 18, 0, 2,-2. 

162. Tính các tổng sau : 

a) [(- 8) + (-7)] + (-10) ; b) 555 - (-333) - 100 - 80 ; 

c) - (-229) + (-219) - 401 + 12 ; d) 300 - (-200) - (-120) + 18. 


93 



c) -19 < X < 20. 


163. Liệt kê và tính tổng tất cả các sô' nguyên X thoả măn : 

a)-4<x<5; b) -7 < X < 5 ; 

164. Tìm số nguyên a, biết: 

a) I a I = 4 ; b) Ị a I = 0 ; c) I a I = -3 ; 

d) I a I = I -8 I ; e)-13.1 a 1 =-26. 

165. Tính: 

a) (-3). (- 4). (-5); b) (-5 + 8). (-7) ; 

c) (- 6 - 3). (- 6 + 3); d) (-4 - 14): (-3). 

166. Tính : 

a) (-8) 2 .3 3 

b) 9 2 .(-5) 4 . 

167. Tìm số nguyên X, biết: 

a) 2 . X - 18 = 10 ; b) 3 . X + 26 = 5 : c) IX - 2 I = 0. 

168. Tính (một cách hợp lí) : 

a) 18. 17-3.6.7; b) 54-6 . (17 + 9); 

c) 33 , (17 - 5) - 17 . (33 - 5). 

169. Cho hai tập hợp : A = { 2 ; -3 ; 5 } ; B = { -3 ; 6 ; -9 ; 12 }, 

a) Cổ bao nhiêu tích a . b (với a E A và b G B) được tạo thành ? 

b) Có bao nhiêu tích lớn hơn 0, bao nhiêu tích nhỏ hom 0 ? 

c) Có bao nhiêu đch là bội của 9 ? 

d) Có bao nhiêu tích là uớc của 12 ? 

Bàl tập bổ sung 

IL1. Bỏ dấu ngoặc và rút gọn biểu thúc : 

a) (a 4- b)(a + b); b)(a-b)(a-b) 

1L2. Tim các số nguyên X sao cho (x - 3) là ước của 13. 


94 



LỜI GIẢI - CHỈ DẪN - ĐÁP số 


§1. Làm quen vói số nguyên ẵm 

1. a) Nhiệt kế a chỉ -20°, đọc là âm 20 độ c Nhiệt kế b chỉ 10°, đọc là 10 độ c. 
b) Nhiệt độ chỉ trong nhiệt kế b cao hơn, 

2. a) Độ cao của đĩnh núi Phú Sĩ là 3776 mét 
b) Độ cao của Biển Chết là âm 392 mét, 

3, 4. Vẽ và điền trẽn trục số như đă học. 

5. Những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị là 2 và -2, cách không đon vị là 
điểm 0. Hai cặp điềm cách đẻu điểm 0, chảng hạn : 3 và -3, 4 và - 4,... 

6. Điểm c nằm cách điểm o tám đom vị về phía duới, điém D nằm cách o tám 
đơn vị vẻ phía ưên. 

7- Xem hình 29. 

K N O M L 

—ị -1-1-t-1- \ -1-1-+- i -1-1-1-1-t— 

Hình 29 

8. a) Những điềm nằm cách điềm 2 ba đom vị là - 1 và 5 
b)-2,-1,0, 1,2, 3. 

Bảl tập bổ sung 

1.1. a) Điểm -3 và 1 ; b) Các điểm : -5, -4, -3. 

1.2. a) Điểm -2 cách điẻm 2 là 4 đom vị theo chiều âm ; 
b) Điểm 1 cách điểm -3 là 4 đom vị theo chièu dưomg. 

§2. Tập hợp các số nguyên 

9. “2 £ N, đọc là âm 2 thuộc N hoặc âm 2 là số tự nhiên : Không đúng. 

6 e N : Đúng ;0eN: Đúng ; 0 e z : Đúng : -1 £ N : Sai ; - 1 € z, đọc là 

âm 1 thuộc z hoặc âm 1 Là số nguyên : Đúng. 

10. Dấu "+" chỉ cao hom mục nước biển ; dấu ,, - ,ệ chỉ thấp hơn mục nước biển. 


95 



1L a) Nếu -10°c biểu diẽn 10 độ dưới 0° c thì +17°c biểu diẽn 17 độ trên 0° c. 

b) ... thì + 163m biểu diễn độ cao là 163m trên mực nước biển. 

c) ... thì -50 000 đồng biểu díẽn số dền nợ là 50 000 đồng. 

12. -ly -3, 5, 2. 20 iần lượt là số đối của các số +7, 3, -5, -2, -20. 

Chú ỷ: Các số có dấu đáng tniớc và không có dấu đằng trước là như nhau. 

13. Điểm N được biểu thị là +2km, p là -3km, Q là -5km. 

14. a) ... thi +50km/h biểu diễn vận tốc của tàu hoả là 50km/h chạy theo hướng 
từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. 

b)... thì -10 bước biểu diễn 10 bưức VỀ phía sau. 

15. Xem hình 30 : a) có thể tại A hoặc B ; b) tại c hoặc D. 


Trại 



6 4 0 46 


I-1 

lkm 

Hình 30 

Ta còn cần phải biết thẽm độí đi vè phía bên phải hay về phía bên trái thì 
câu hỏi a) và b) mới có một đáp số. 

16. a) Xem hình 31 ; đoạn thảng đơn vị của trục số là OB. 



-3 -2 -L 0 +1 +3 


Hình 3 ỉ 

b) A biểu diễn số nguyên +3 ; B biểu diễn số nguyên -1 ; c biểu diẻn số 
nguyên -3. 

Đảì tập bo sung 

2.1. a)... vận tốc của một ôtô (hoặc một phucmg tiên nào đó) chạy từ Hà Nội vào 
TP. Hồ Chí Minh ; 

b)... độ viễn thị. 

2 . 2 . -4 @ N;-5 @ Z;5 [i z. 


96 



§3. Thứ tự trong z 

17. 207; -20-7; 30-8; 4 0-4. 

18. a)-15,-1,0, 3, 5. 8; b) 2000, 10. 4,0, - 9, - 97. 

19. a) x =-5,-4,-3,-2,-1 ; b)x =-1,0,1. 

20. 119981 =1998; I -200ll = 2001 ; I - 91 =9. 

21. 1 4 1 =4 [7] 7 = 1 71 ; I-2 I = 2 [<] 5 = I-5 I ; 

I-31 |T| 0; lól 0 I-61. 

22. a) Trong hai số nguyên dương : số lớn hơn có giá di tuyệt dối lớn hơn, và 
ngược lại số có giá trị tuyệt đối lớn hon là số lớn hơn ; 

b) ... nhô hơn, và nguực lại số có giá trl tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn. 

23. a)X = { -1 ;0 ; 1 ;2 ; 3 ;4 } ; b)X= {-6,-5 ;-4;-3 :-2 ;-l } ; 

c) X = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 } ; d) X = {-1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 }. 

24. a) -841 < -840 ; b) -508 > -518 ; 

c) —15 > -25 (vì ở đây là số có hai chữ số nôn dấu * khổng thể thay bằng 
chữ số 0); 

d) ~ 990 >-991. 

25. 5 6 N [đỊ ; 5 e z [đ| ; 0 € N \ đ \ ; 0 € z [đỊ ; -7 € N [s] ; 
-7 6 z0;| 6 z[s]. 

26. Đúng. 

27. a) Chác chắn (vì 5 > 0 mà a > 5 nén a > 0) 

b) Không chắc chắn, vl b có thẻ bàng 0 

c) Khòng, vì c có thể bằng -2„ -1,0 

d) Chắc chán (vì -2 < 0, mà d <: -2, nôn d < 0). 

28. a) +3 > 0 ; b)0>-13; 

c) -25 < - 9 hoặc -25 < 9 ; d) +5 < + 8 hoặc -5 < + 8. 

29. Chú ý: Đây là các phép tính trên số tự nhiên đa biết. 

a) 4; b) 20; c)4; d) 294. 


7A-BTTOẢN 6 -TI 


97 



30. 7 ; -2 ; -3 ; - 8 ; - 9 lần lượt là sô đối của các số -7, 2,1 -3 1,1 8 1,9. 

31. a) 6 ; -5 ; 1 ; -1 lần lượt là số liền sau của các số 5, - 6, 0, -2 

b) -12 ; -1 ; 1 ; - 100 lần lượt là số liền trước của các số —11» 0, 2, -99 

c) a là số nguyên âm. 

32. a) B = { 5 ; “3 ; 7 ; -5 ; 3 ; -7 } 

b) c = { 5 ; -3 ; 7 ; -5 ; 3 }. 

33. a)-99 [>]-100; b)-542 

c) 100 |T| -100; d)-150 

34. a) 12, 6, -2 lần lượt là số bền sau của các số 11, 5, -3 

b) -11, -5, 3 lần lượt là số đối của các sô' 11, 5, -3 

c) -12, - 6, 2 lần lượt là số bền trước của các sô đối của 11, 5, -3 

d) Các kết quả là các số đối của nhau : Sô lièn truức của sô đối của một số là 
số đối của số bền sau của nó. 

Bài tập bổ sung 

3.1. 


SỐ nguyên a 

Số lièn trước a 

SỐ lièn sau a 

-4 

-5 

-3 

9 

8 

10 

0 

-1 

l 


3.2. a = 5 hoăc a = —5, 

3.3. a) Số nguyên âm nhỏ nhát có một chữ số là -9, cò hai chữ số là -99 ; 
b) Số nguyên âm lớn nhất có một chữ số là -1, có hai chữ số là -10. 

3:4. a)Đ; b)S; c)Đ. 

§4. Cộng hai số nguyên cùng dấu 

35. a) 8500 ; b)-16; c)-52. 

36. a)-335; b) 35; c)58. 



98 


7B-BTTOÀN 6.TI 






37. a)(-6) + (-3) = -9 [<] -6; b)(-9) + (-12) =(-21) 3 (-20). 

38. Nhiệt độ giảm 6°c, nghĩa là tăng - 6°c. Vậy nhiệt độ đêm hổm đó ở 
Mát-xcơ-va là : (-7) + (- 6) = -13 (°c). 

39. a) (-28) + (-10) = - (28 + 10) = -38 ; 

b) (-267) + (-33) = - (267 + 33) = -300. 

40. a) Nhiệt độ tăng 12°c, nghĩa là tảng 12°c 
Nhiệt độ tăng -3 Ữ C, nghĩa là giảm 3°c 
Nhiệt độ tăng 0°c, nghĩa là không thay đổi. 
b) HS tự làm. 

41. a) 2,4, 6, 8, 10, 12,... b) -3, -5, -7, - 9, -11, -13,... 

Bài tập bổ sung 

4.1. a) X = -100 ; b)x = -120. 

4.2. Đúng. 

4.3. So sánh : a) |3 + 17| = |3| + |l7| (= 20); 

b) |(-3) + (-17)1 = I—3| + |17| (= 20). 

Nhận xét : Giá trị tuyệt đối của tổng hai số nguyên cùng dấu bằng tòng các 
giá trị tuyệt đối của chúng. 

4.4. Chọn(B). 

§5. Cộng hai số nguyên khác dấu 

42. a) 14; b) -32; c)-250. 

43. a) -36 ; b) I -291 + (-11) = 29 + (-11) = 18 ; c) — 110. 

44. a) 37 + (-27) = 10 = (-27) + 37 
b) 16 + (-16) = 0 = (-105) + 105. 

45. a) 123 +(-3)= 120 < 123 và c) (-55) + (-15) =-70 <-55 
(một số cộng với một số âm sẽ nhỏ hom chính nó); 

b) (- 97) + 7 = -90>-97 (một số cộng vói một số dương se lớn hơn chính nó). 


99 



46 . 

a) X = - 8 , (- 8) + (-3) 

= -11; 

b) X = 20 ; 



c) X = 14 ; 


d) X = -13. 


47 . 

a) Đếm tăng dàn 1,2,.. 

. hoặc xem trên trục số hoặc cộng với 5 

. ĐS : 5. 


b) Đếm lùi dần 2, 1, 

0, -1,- hoặc 

xem trên trục số hoặc 

cộng với -7. 


ĐS :-4. 




48 . 

a) - 4, -1, 2, 5, 8,... 





b) 5, 1,-3,-7,-11, ... 




49 . 

a) - 60; 

b) -30; 

c) - 400. 


50 . 

a) 40 ; 

b) 20; 

c) 2. 


51 . 

Làm bằng cách nhẩm rồi kiểm tra lại (đồi với ba cột cuối). Kết 

quả như sau : 


a 

-1 

95 

63 

-5 

-14 

b 

9 

-95 

-63 

7 

-6 

a + b 

8 

0 

0 

2 

-20 


52. a) (-15) + (-25) = - 40 ; b) (-87) + 13 = -74. 

53. a) X = 10 ; b) X = -2. 

54. Số liền trước của a là a + (-1). Sò liền sau của a là a + 1. 

55. a) (-76) + (-24) = -100 ; b) 39 + (-15) = 24 ; 

c) 296 + (-502) = -206. 

56. 10 = 5 + 5 ; -8 = (- 4) + (- 4); -16 = (-8) + (-8); 100 = 50 + 50. 

Bài tập bổ sung 

5.1. Py-ta-go sinh năm -570. Lương Thế Vinh sinh sau 2011 năm. Vậy Lương 
Thế Vinh sinh năm -570 + 2011 = 1441. 

5.2. a) Nhận xét: -24 = -27 + 3,-21 = -24 + 3, nèn hai số tiếp theo là : -18, 
-15 ; 

b) Tương tự, hai số tiếp theo là : 2, 8. 

5J. Chọn(D). 

5.4. a). -17 = (-1) + (-16) = (-16) + (-1) = (-2) + (-15) = (-15) + (-2). 

= ... = (-8) + (-9) = (-9) + (-8); 


100 




b) -17 = (-6) + (-11) = (-11) + (-6) = (-7) + (-10) = (-10) + (-7) 

= (-8) + (-9) = (-9) + (-8); 

c) -17 = (-19) + 2 = 2 + (-19) = (-18) +1 = 1+ (-18). 

5.5. Ta có : (-5) + 5=0; (-5) + 0 = -5 ; (-16) + 5 = -11. 


§6. Tính chất của phép cộng các số nguyên 

57 . a) 248 + 2064 + [(-12) + (-236)] = 248 + 2064 + (-248) = 

= [248 + (-248)] + 2064 = 2064. 

b) ĐS : - 900. 

58 . a)x = -5.-4, -3, -2, -1,0, 1,2, 3,4 

ĐS ; -5 (vì các số còn lại là từng cặp đối nhau và sô' 0). 
b) ĐS : 0. 

59 . ĐS : 7 + 3 + (- 4) = 6 (mét), ta cũng có thổ tính ; (7 + 3) — 4 = 6 (mét). 

60. a) [5 + (-7)] + [9 + (-11)] + [13 + (-15)] = (-2) + (-2) + (-2) = - 6 
b)6. 


a 

1 

-23 

-5 

0 

-a 

-1 

23 

5 

0 

la 

I 

23 

5 

0 


62 . a) (-17) + 5 + 8 + 17 = [(-17) + 17] + (5 + 8) 
b)-l0. 

63 . a)-11 + y + 7 = y + [(-11) + 7] = y + (-4) 

b) X + 8 ; c) a + 47. 

64 . Trước hết ta cần nhận xét: 

(-1) + (-2) + (-3) + (-4) + 

+ 5+ 6 + 7 = 8. 

Mặt khác tổng của ba bộ ba số "thẳng hàng" 
bằng 0 nên ta có tổng của sáu số xung quanh 
và ba số đứng giữa cũng bằng 0. 


= 13 



101 



Từ đó suy ra : Số đứng giữa + số đứng giữa +8 = 0, nên số đứng giữa = - 4 
Từ đó, ta có cách điền như hình 32* 

65. a) -10 ; b) 250 ; c) 200. 

66. a) ĐS : 58 + (-38) = 20 

b) ĐS : 0 vì là tổng của các cặp sô đối nhau và số 0. 

67. Trước hết, ta xác định vị trí của hai ồtô trên hình vẽ (h.33). 

A E o N M B 

1-1-1-1-1-I-1-1-1-1-1-1-1-1-1—* 

-30 0 30 40 (lun) 

Hình 33 

a) Sau một giờ ôtô thứ nhất đến điểm M, ôtô thứ hai đến điểm N. Theo hình 
trên hai ôtô cách nhau 10 (km); 

b) Sau một gìờ ôtô thứ nhất đến điẻm M, ôtô thứ hai đến điểm E. Theo hình 
trên hai ôtổ cách nhau 70 (km). 

68. Có thể đặt một bài toán như sau : Một người bưủc từ o về phía A 15 bước 
rồi quay lại bước vẻ phía B 25 bước. HỎI người đó cách điểm đứng ban đầu 
o bao nhiêu bước ? 

69. Hồng đúng, vì tổng của một sô nguyên dương và một số nguyên âm luôn lớn 
hon số hạng âm và nhỏ hơn số hạng dương. 

Chẳng hạn : -3 < (-3) + 2 = -1 <2. 


70 *. 


X 

-5 

7 

-2 

y 

3 

-14 

-2 

lx+y| 

2 

7 

4 

1 X + y 1 + X 

-3 

14 

2 


71 . 


72 . 


a) 6, 1,-4, -9, -14. Tổng bằng -20 

b) -13,-6, 1,8, 15. Tổng bằng 5. 
Xem bảng dưới 


3 

-2 

-1 

-4 

0 

4 

1 

2 

-3 


(HS tự tìm những cách khác) 


102 





Đài tập bổ sung 

6.1. a) Đ; b) s ; c)Đ; d) s. 

6.2. Chẳng hạn : b) 5 + (-5) = 0 ; 
d) \2 + (-13) + 7| = Ị-4| = 4 

|2| + |-13| + |7| = 22. 

63. X + 255 = (-47) + 45 + 255 = (-47) + 300 = 253. 

6.4. X + (-23) = (-100) + 77 = -23. 

Vậyx = 0. 

6.5. Vĩ a e z nên a có thể lớn hơn 0, nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0. 

Nếu a > 0 thì |a| = a, nẽn s = 50a. 

Nếu a < 0 thì a + |a| - 0, nẻn s = 0. 

Nếu a = 0 thì s = 0. 

§7. Phép trừ hai số nguyên 

73. 5-8 = -3; 4-(-3) = 7; (-6)-7 = -13 ; (-9)- (-8) =-1. 

74. 0 — (-9) = 9 ; (-8)-0 = -8; (-7)-(-7) = 0. 

75. 


a 

27 

-12 

0 

-5 

-a 

-27 

12 

0 

-(-5) 


76. Ta có thể bắt đầu từ cột 1 hoặc dòng 1 bằng cách thử trực tiếp với số 3 và 7. 
Cột 1 : 2 X 7 + 3 = 17 (S) 

2x7-3 = 11 (Đ) 

2x3 + 7 = 13 (S) 

2 X 3 - 7 = -1 (S) 

Vậy cột 1 : 2 X 7 - 3 = 11. 


103 





Dòng 1 : 2 X 3 - 7 = -1 (đâ thửở trên) 

Cột 3: 3 + 4x7 = 31 (Đ) 

3 - 4 X 7 = -25 (S) 

Vậy, cột 3: 3 + 4x7 = 31. 

Dòng 2 còn dấu Vậy cột 5 : 7 - 3 + 1 = 5 (Đ) 

Dòng 3: 7 + 4x3=19 (Đ) 

Dòng 5 : 3 - 7 + 1 = -3 (Đ). Xem bảng trên. 

77. a) (-28) - (-32) = (-28) + 32 ; b) 50 + 21 ; c) (- 45) + (-30); 

d) X + (-80); e) 7 + (-a) ; g) (-25) + a. 

78. a) 13; b) 26; c)-2; d)-46; e)-17; g) 18. 

79. Đếm trên trục sô': a) 6 ; b) 2 ; c) 7 ; d) 7. 

80. Chảng hạn : Đổi dấu "+" thành trong các ví dụ a, b và các ví dụ duới đây : 

c) -l-2-34 + 5-67 + 8-9 =-100 

d) 9 + 8-76+ 5-43-2-1 =-100 

e) -98 + 7-6-5 + 4-3 + 2-1 =-100 

g)-9 + 8 + 7 +65-4 +32+1 =100 


81. a) 8 - (- 4) = 12; b) (-5) - (-3) =-2. 

82. a) 7 + 9 + (-3) = 13 ; b) (-3) + 8 + (-11) = (-14) + 8 = - 6. 


104 




83 . 


a 

-1 

-7 

5 

0 

b 

8 

-2 

7 

13 

a - b 

-9 

-5 

-2 

-13 


84. a) Vì 3 + 4 = 7 nên X = 4 ; b) X = -5 ; c) X = -7. 

85. Đồng ý với ý kiến cùa Tín (xem bài 69 SBT Toán 6 tập một, bài 45 SGK 
Toán 6 tập một). 

Ví dụ : (-3) - (-5) = 2, vói 2 > -3 và 2 > -5 ; 

Và : (-5) - (-2) = -3, với -5 < -3 < -2. 

86. a) (-98) + 8 - (-98) - 22 = 8 - 22 = -14 

b) - (-98) - 61 + L2 + 61 = - (-98) +12=110 

c) 61 - (-25) + 7 - 8 + (-25) = 61 - 1 = 60 

d) (-25) - 24 - (-98) + 24 + (-98) = -25. 

87. a) X + I X I = 0 nên I X I là số đối của X. Vặy X < 0 ; 
b) X - I X I =0 nên I X I = X. Vậy X > 0. 

88. Ông Nám còn nợ : 

150 - 100 = 50 (nghìn đồng). 

(Nếu coi ông Năm nợ 150 nghìn đồng nghĩa là ông Năm có -150 nghìn đòng, 
thì sau khi trả nợ ông Năm có : 

(-150) - (-100) = -150 + 100 = -50 (nghìn đồng). 

Điẻu đó cang có nghĩa là ông Nám còn nợ 50 nghìn đồng.) 

Bài tập bổ sung 

7.1. a)x+ 13 = 32-76 = 32+ (-76) = -44. 

Vậy X = -57 vì (-57) + 13 = -44. 

b) X = 58. 

7.2. Nhận xét: Số vốn của nhà kinh doanh sẽ cộng thêm với số lãi hoặc trừ đi số 16. 
Sau hai năm, số vốn của nhà kinh doanh sẽ tàng : 

23 - 40 = -17 (triệu đồng). 


105 




Sau ba năm, số vốn cùa nhà kinh doanh tàng : 
-17 + 63 = 46 (triệu đồng). 

7.3. Chọn (C). 

7.4. a) 


X 

-134 

-27 

18 

0 

y 

64 

53 

-7 

16 

x-y 

-198 

-80 

25 

-16 

y-x 

198 

80 

-25 

16 


b) Nhận xét: X “ y và y “ X là hai sô đối nhau. 


§8. 

Quy tắc dấu ngoặc 



89. 

a) 16 ; 

b)-10; 

c) -10; 

d) 0. 

90. 

a) X + 71 ; 

b) -p. 



91. 

a) - 97 ; 

b) -29. 



92. 

ĐS : a) 158 ; 

b) - 135. 



93. 

a) X + b + c = 

(-3) + (- 4) + 2 = (- 

-7) + 2 = -5 



b) X + b + c = 

0 + 7 + (-8) = -1. 



94*. 

Trưức hết ta có nhân xét, tổng của 

9 số đa cho bàng 33. Nếu tổng của bốn số 


trên mỗi cạnh là 9 thì tổng của ba bộ bốn số là 9 X 3 = 27, có sự chênh lệch 


đó là do mỗí số ở đỉnh được tính hai lần. Như vặy ba số ở đỉnh sẽ là -1, -2, 
-3. Các trường hợp 16. 19 lập luận tưomg tự. Ta có kết quả như hình 34. 




106 



Bài tập bổ sung 

8.1. Chọn(D). 

8 . 2 . 


Cột A 


CộtB 

(2010- 1000) -2010 


900 

(427 - 2009) - (27 - 2009) 

>>< 

-1000 

(-23) - (77 - 1000) 

\ 

454 



400 


8.3. a) X = -9, -8, -7,.... -I, 0, 1,2,..., 13, 14. 
b) Ta cần tính tổng : 

s = (-9) + (-8) + ... + (-1) + 0 + 1 + 2 + ... + 8 + 9 + 10 + 11 + ... + 14. 

Cách 1 : Ta nhận thấy : 

M = (-9) + (-8) + ... + (-1) + 1 + 2 + ... + 9 
= [(-9) + 9] + [(-8) + 8] + ... + [(-1) +1] = 0 

Nên S=M+ 10+ 11 + 12+ 13 + 14 = 0 + 60 = 60 
Cách 2 : N = 1 + 2 + 3 + ... + 13 + 14 
N + N = (1 + 14) + (2 + 13) + ... + (13 + 2) + (14 + 1) 

= 15.14 

Vậy N = 15.14 : 2 = 15.7 = 105. 

Tương tựP=l+2+... + 8 + 9= 10.9 : 2 = 9.5 = 45 
hay -P = (-1) + (-2) + ... + (-8) + (-9) = -45 
Nên s = N - p = 105 - 45 = 60. 

§9. Quy tắc chuyển vế 

95. 11 -(15 + 11) = x-(25-9) 

11 - 15 - 11 = X - 16 
-15 = X - 16 
16 - 15 = X 

1 = X 


107 




96. 


b) X - 12 = (“9) - 15 
X- 12 = -24 


a) 2 - X = 17-(-5) 

2-x = 17 + 5 

2 - 22 = X X = 12-24 

X = -20 X = -12 

97. a) a I = 7 nên a = 7 hoặc a = -7 

b) I a + 6 I =0 nên a + 6 = 0 hay a = -6. 

98. a) Tổng là : 14 + (-12) + X 
b) 14 + (-12) + X = 10 

x= 10- 14+12 = 8 

Vậy X = 8. 

99. a) X = 7 - a ; b) x = a - 25. 

100. a) X = a - b ; b) X = b - a. 

101*. Quy tác : Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một bất đẳng 
thức ta phải đổi dấu số hạng đó : đấu "+" đổi thành dấu và dấu đổi 
thành dấu v\ 

102*. Áp đụng quy tắc ừên (bàì 101) 

a) Vì X - y > 0 nên X > 0 + y (chuyển -y từ vế trái sang vế phải) 
hay X > y. 

b) HS tự làm. 

103*. a) I a - b I =1 (-3) - 5 I = 1 -81 = 8 (đơn vị) 
b) I a - b I = 115 - 37 I = I - 22 I =22 (đơn vị). 

104. ĐS : X = -9. 

105. a) 21 - 32 (= -11); b) 35 - 31 (= + 4). 

106. 37-(-70) = 37 + 70= 107 (°C). 

107. a) 2575 + 37 - 2576 - 29 = (2575 - 2576) + (37 - 29) = (-1) + 8 = 7. 
b) 34 + 35 + 36 + 37 - 14 - 15 - 16 - 17 = 

= (34 - 14) + (35 - 15) + (36 - 16) + (37 - 17) 

= 20 + 20 + 20 + 20 = 80. 


108 



108. HS tự làm. 

109. Xét tổng cửa cả ba nhóm ; với đtèu 
kiện ba nhóm có tổng bằng nhau thì 
hay xét xem mỗi nhóm có tổng là bao 
nhiêu. 

Kết quả như hình 35. 

110. a) Điểm của B bằng số đối của tổng 
sô điểm của A và c nên điểm của B 
là -5. 



Hình 35 


b) Tổng số điểm của A và B là 12, nên điểm của c là -12. 


111*. Với cách choi của bạn thứ hai, ta thấy ngay giá trị tuyệt đối của tổng cuối 
cùng không nhỏ hom : 


19 + 20-1-1-. ..-1 = 30. 

v V y 

9 số h^ng 


Như vậy, bạn thứ hai luôn thắng. 


Bài tập bỡ sung 

9.1. a) |a + 3| = 7, nên a + 3 = 7 hoặc a + 3 = -7 

hay a = 7 - 3 = 4 ; a = -7 - 3 = -10. 

b) |a - 5| = (-5) + 8 = 3 

Vậy a - 5 = 3 hoặc a - 5 = -3 

hay a = 5 + 3 = 8 hoặc a = -3 + 5 = 2. 

9.2. x-(17-x) = x- 7 

hay x = x- 7 + 17-x = (-7 + 17) + (x - x) 
x= 10. 

9.3. a) Cách 1 : Giá trị tuyệt đối của một số nguyên là một số tự nhiên và tổng 
hai sô tự nhiên bằng 0 khi cả hai số đó đều bằng 0. Nên a = 0 và b = 0. 

Cách 2 : Vì |a| > 0 và |b| > 0 nên |a| + |bỊ > 0. 

Vì vậy |a| + |b| = 0 khi |a| = |b| = 0 hay a = b = 0. 

b) Tương tự: a + 5 = 0 hay a = -5 
và b - 2 = 0 hay b = 2. 


109 





§10. Nhân hai số nguyên khác dấu 

112. 225.8 = 1800, nên : 

a) (-225). 8 = — 1800 ; b) (-8). 225 = - 1800 ; c) 8 . (-225) =-1800. 

113. a)-56; b)-24; c)-144; d)-900. 

114. â) (-34). 4 < 0 ; b) 25 . (-7) < 25 ; c)(-9).5<-9. 

115. 


m 

4 

-13 

13 

-5 

n 

-6 

20' 

-20 

20 

m. n 

-24 

-260 

-260 

-100 


116. Mỗi ngày số vải tăng 350 . X (cm). 

a) 5250 (cm); b) - 3500 (cm). 

Chú ý : Trong càu b) số vải giảm đi 3500 xentimét. 

117. a) Ta thấy 72 = 8.9, nên dự đoán X = 9. 

Thử lại: (-8). 9 = -72. đúng. Vậy X = 9. 

b) x = -9; c)x = 10; d)x = ll. 

118. a)x + x+ x + x + x = 5.x. Với X - -5, ta đuợc : 5 . (-5) = -25. 
b) ĐS : - 32. 

119. (12 — 17). X = (-5). X. Nên 

(-5). 2 = -10; (-5). 4 = -20; (-5). 6 = -30. 

Bài tập bế sung 

10.1. a) 4x - 3y = 4.(-7) - 3.(-5) = -28 - (-15) 

= -28+ 15 = -13. 

b) x(y + 9) + 5x = (-7X-5 + 9) + 5(-7) 

= (-7).4 + 5(-7) 

= -28 - 35 = - 63. 

10.2. a) s = (1 - 2) + (3 - 4) + ... + (2009 - 2010) 

= (-1) + (-1) + ... + (—1) 

= (-1),1005 = -1005. 


110 




b) p = (0 - 2)+ (4 - 6)+ ... + (2010 - 2012) 

= (- 2 ) + (- 2 ) + ... + (- 2 ) 

= (-2).503 = -1006. 

10.3. a) Chẳng hạn X e {7, 6, 5, 4, 3. 

Khi x<8thìx-8<0 nên 4(x - 8) < 0 ; 

b) Chẳng hạn xe {3. 4. 5, 6, 8,...) . 

Khi x>2thìx-2>0 nèn -3(x - 2) < 0. 

§11. Nhân hai số nguyên cùng dấu 

120. a) 55; b)-54; c)-161; d) 2000; e)-12. 

121. 22 . (- 6) = -132. Nên : (+22). (+ 6) = 132 

(-22). (+6) = -132; (-22). (-6) = 132 ; (+6). (-22) =-132. 

122. Tổng số điểm của Long là: 2.5 + 2.0 + 2. (—1) = 8 

Tổng số điểm của Minh là : 1 .10 + 2.5 + 1 . (-1) + 2 . (-10) = -1 
Vậy bạn Long được số điểm cao hơn (8 > -1). 

123. a) (- 9). (-8) > 0 ; b) (-12). 4 < (-2). (-3); 

c) (+20). (+ 8) = 160 ; (-19). (-9) = 171. Vậy (+20). (+ 8) < (-19). (-9). 

124. Chọn(D) (-14). 

125. Điền từ trên xuống. Kết quả 
như Kinh 36. 

126. X = -3, -1 

127. a) y = -7 ; b)y = -200. 

(Trước hết cân rút gọn, rồi 
mới dự đoán). 

128. a)-192 ; b)-110; 

c) 250 000; d) 121. 



Hình 36 


111 








129. 


a 

-12 

17 

-3 

2 

-1 

b 

6 

-3 

-9 

-21 

-10 

a.b 

-72 

-51 

27 

-42 

10 


130. (- 4) 2 = (- 4). (- 4) = 16. 

131. Nếu y = 0 thì 100 . y = 0 

Nếu y > 0 thì 100 . y > 0 

Nếu y < 0 thì 100 . y < 0. 

132. 25 = 5.5 = (-5). (-5) 

36 = 6.6 = (- 6). (- 6) 

49 = 7.7 = (-7). (-7) 

Mỗi số có hai cách biểu diẻn. 

133*. a)S = v.t = 4.2 = 8, nên người đó ở vị trí A trên hình 37 (cách địa điểm o 
là 8km về bên phải, nghĩa là sau hai giờ người đó đi được 8km theo chiẻu từ 
trái sang phải). 

o A 

-8 -4 0 4 8 (km) 

Hình 37 

b) s = 4 . (-2) = -8, nên người đó ở vị trí B trẽn hình 38 (cách địa điểm o là 
8km về bên trái, nghĩa là trước đó hai giờ người đó cồn cách o là 8km vẻ 
phía bên trái, hay nguửì đó hai giở nữa mới đến được O). 

B __0__A_ 

-8 -4 0 4 8 (km) 

Hình 38 

c) s = (- 4) . 2 - -8, nên người đó ở vị trí B trên hình 38 (nghĩa là người đó 
đi được 8km nhưng theo chiẻu từ phải sang trái). 

d) s = (- 4) . (-2) = 8, nên người đó ở vị trí A trẽn hình 37 (nghĩa là người 
đó đi theo chièu từ phải sang trái nhưng còn hai giờ nữa mới đẾn O). 


112 




Bài tập bổ sung 

111. a) (-15)x + (-7)y = (-15)M) + (-7)(-3) 

= 60 + 21 =81. 

b) (315 - 427)x + (46 - 89)y = (315 - 427)(-4) + (46 - 89)(-3) 

= (-112X-4) + (-43)(-3) = 448 + 129 = 577. 

11.2. a) Bằng nhau ; 

b) (-81X-8) = 648 > 10.24 = 240. 

11.3. Vì x.x là tích của haj số nguyên khác 0 cùng dấu nên lầ một số dương, do đó 
x.x > 0. 

11.4. Chọn (A). 

11.5. a) Chẳng hạn X e (8, 9, 10, 11, 12, ...Ị. 

Khi x>7thìx-7>0 nên 1983(x - 7) > 0. 
b) Chẳng hận X e {-4, -5, -6, -7, -8, ...). 

Khi x<-3thìx + 3<0 nén (—2010Xx + 3) > 0. 

11.6. Nếu a = 0 thì (-5)a = 0 ; 

Nếu a > 0 thì (-5)a < 0 ; 

Nếu a < 0 thi (-5)a > 0. 

§12. Tính chất của phép nhân 

134. a) -1932 ; b) 672. 

135. a) -53.21 =-53 .<20 +1) = -53.20 - 53.1 

= - 1060 - 53 = -1113 

b) 45 . (-12) = 45 . (-10) + 45 . (-2) = - 450 - 90 = -540. 

136. a) (26 - 6). (- 4) + 31 . (-7 -13) = 20 . (- 4) + 31 . (-20) 

= -20 . (4 + 31) = -20.35 = -700 
b) (-18). (55 - 24) - 28 . (44 - 68) = -18 . (31) - 28 . (-24) 

= -558 + 672 = 114. 


BA. BTTOÁN 6 - ti 


113 



137. a) (- 4). (+3). (-125). (+25). (-8) = [(- 4) . (+25)]. [(-125). (-8)]. (+3) = 
= (-100). (+1000). (+3) = -300 000 

b) (-67). (1.-301) -301 . 67 = (- 67). 1+67.301 -67.301 = -67. 

138. a) ĐS : (-7) 6 

b) (- 4). (- 4) . (- 4). (-5). (-5). (-5) = 

= [(- 4). (-5)]. [(- 4). (-5)]. [(- 4). (-5)] = 20.20.20 = 20 3 . 

139. □) âm : b) dương ; c) dương ; d) âm ; e) dương. 

140. (-1). (-2). (-3). (-4). (-5). (-6). (-7) = -(1 .2.3.4.5.6.7) = 

=-7! = -5040. 

141. a) (-8). (-3) 3 . (+125) = [(-2). (-2). (-2)]. [(-3). (-3). (-3)] .(5.5.5) 
= [(-2). (-3). 5]. [(-2). (-3). 5] . [(-2). (-3). 5] = 30.30.30 = 30 3 

b) 27 . (-2) 3 . (-7). (+49) =[3.3.3]. [(-2). (-2). (-2)]. (-7). [(-7). (-7)] 
= [3 . (-2). (-7)]. [3 . (-2). (-7)]. [3 . (-2). (-7)] = 42.42.42 = 42 3 . 

142. ĐS : a) 2400 ; b) 1250. 

143. a) (-3). 1574 . (-7). (-11). (-10) > 0 
b) 25-(-37). (-29). (-154). 2 >0. 

144. a) (-75). (-27). (-x) = (-75). (-27). (- 4) = [(- 4). (-75)]. (-27) 

= 300. (-27) =-8100 

b) ĐS : -1200. 

145. a) (-11). (8 - 9) = (-11). ỊjT| - (-11). QTỊ = QTỊ 
b) (-12) . 10 - (-9). 10 = [-12 - (-9)] . [To] = pĩõ] . 

146. Chọn (B) 288. 

147. a)-2.4.-8. 16,-32,64 

b) 5. -25. 125,-625,3125,-15625. 

148. a) a 2 +2.a. b + b 2 = (-7) 2 +2 . (-7). 4 + 4 2 =49-56+ 16= 9 
và (a + b). (a + b) = [(-7) + 4] . [(-7) + 4] = (-3). (-3) = 9. 


114 


8B- BT TOÀN 6-TI 



b) a 2 -b 2 =(-7) 2 -4 2 =49-16 = 33 

và (a + b). (a - b) = [(-7) + 4]. [(-7) - 4] = (-3). (-11) = 33. 

149. a) (-5). (-4) + (-5) . 14 = (-5). [(-4) + [Ỉ4| ] = [jỡ 
b) 13 . ([-31 + 8) = 13 . (-3) +13 ■ [~8~| = 65. 

Bài tập bổ sung 

12.1. Chọn (A). 

12.2. a) -43.99 = -43(100 - t) = -43.100 + 43.1 

= -4300 + 43 = -4257. 
b) -45(-49) = -45(1 - 50) = -45.1 + 45.50 
= ^15 + 2250 = 2205. 

12.3. a) (-1X-2X-3)... (-2009) < 0 ; 

b) (-1X-2X-3) ... (-10) = 1.2.3 ... 10. 

12.4. a) 29(-13) 4- 27(-29) + (-14)(-29) 

= 29(-13) + (-27).29 + 14.29 

= 29<-13 - 27 + 14) = 29.(-26) = -754. 

b) HD : đổi dấu của số hạng 37 để có thừa số chung. 

ĐS : 222. 

12.5. a) a(b + c) - b(a - c) = ab + ac - ba + bc 

= ac + bc = (a 4- b)c, 
b) (a + b)(a - b) = a.a 4- b.a - a.b - b.b. 

= a 2 -b 2 . 

§13. Bội và ước của một số nguyên 

150. Muốn tìm một bội của 2. (-2) ta nhân 2, (-2) với một số nguyên nào đó. 
Chẳng hạn : 

Năm bội của 2 là : 2.1 = 2 ; 2 . (-1) =-2 ; 2.2 = 4 ; 2 . (-2) = - 4; 2.3 = 6. 


115 



Nảm bội của -2 là : -2 ; 2 ; — 4 ; 4 ; - 6. 

Tổng quát: Các bội của 2 có dạng là 2 . q với q e z : 

0 ; -2 ; 2 ; - 4,4 ; - 6 ; 6 ; -8 ; 8 ; 

151. Các ước của -2 là : -1, 1, -2, 2. 

Các ước của 4 là : -1, 1, -2, 2, -4,4. 

Các ướccủa 13 là : -1. 1, -13, 13. 

Các ước của 15 là : -1. 1, -3, 3, -5. 5, -15. 15. 

Các ước của 1 là : -1, 1. 

152. Lập bảng ta thấy : 

a) Có 15 tổng được tạo thành 


\ A 
+ \ 

4 

5 

6 

7 

8 

13 

17 

18 

19 

20 

21 

14 

18 

19 

20 

21 

22 

15 

19 

20 

21 

22 

23 


b) Trong đó có 5 tổng chia hết cho 3 là : 18. 18' 21, 21, 21. 
Như vậy có hai tổng khác nhau chia hết cho 3 là 18 và 2 ỉ. 

153. a) X = -3 

b) I X I =8 nên X = -8, hoặc X = 8. 

154. 


a 

36 

-16 

3 

-32 

0 

-8 

b 

-12 

-4 

-3 

1-161 

5 

1 

a:b 

-3 

4 

-ì 

-2 

0 

-8 


155. 5 và -5 ; 6 và -6. 

Các cặp số nguyên (khác 0) đối nhau đều có tính chất này (và chỉ có những 
cặp số này). 

156. a) (-36): 2 =-18 [F| ; b) 600 : (-15) = - 4 ỊTỊ ; 

c) 27 :(-!) = 27 [s] ; d) (-65): (-5) = 13 [đ] . 


116 






b) [32 . (-7)] : 32 = -7. 


157. a) [(-23). 5]: 5 = -23 ; 

158. Đièn từ trên xuống. 

Kết quả như hình 39. 



Hình 39 


Bài tập bổ sung 

13.1. HS tự làm. 

13.2. a) Ta có X + 4 = (X + 1) + 3 

nẽn (x + 4) : (X + 1) khi 3 : (x -I- 1), tức là X + 1 là ước của 3, 
Vì Ư(3) = [-1 ; 1 ; -3 ; 3}, ta có bảng sau : 


X + 1 

-1 

1 

-3 

3 

X 

-2 

0 

-4 

2 


ĐS : X 3= -4 ; -2 ; 0 ; 2. 

b) HD : Ta có 4x + 3 = 4(x - 2) 4- 11, 

nên (4x + 3) : (x - 2) khi 11 : (x - 2), túc là íx - 2) là uức của 11. 
ĐS : X e {-9 ; 1 ; 3 ; 13}. 

13.3. a) 2|x + l| = 10 => |x + l| = 5 

=> X + 1 = 5 hay X = 4 
hoặc X + 1 = TẶhay X = -6. 

ĐS : x/= 4, X = -6. 
b) X = 4. 


117 











ôn tập chưong II 

159. -a) b) Xem hình 40 

l-cl M 

lcl Idl 

d -c 0 c -d 

Hinh 40 

c) c = I c I = I - c I > 0, - c < 0 ; 

- d = I d I = I -d I > 0, d < 0. 

160. Xét ba trường hợp : b > 0, b < 0, b = 0. 

Khi b > 0 thì b > -b và -b < 0 

Khi b < 0 thì b < -b và -b > 0 
Khi b = 0 thì b = -b = 0. 

161. - 33, - 15, -4,-2, 0, 2, 4, 18, 28. 

162. a) - 25 ; b) 708 ; c) - 379 ; d) 638. 

163. a) X = - 3, - 2, - 1,0. 1, 2, 3,4. Tổng bằng 4 

b) X = - 6, - 5, - 4, - 3, - 2, - 1,0,1, 2, 3,4. Tổng bằng -11 

c) X = - 18, - 17,..., - 1, 0, 1, 2,..., 18, 19. Tổng bằng 19. 

164. a) a = - 4 hoặc a = 4; b) a = 0 ; c) không có a nào thoả mãn ; 

d) a = - 8 hoặc a = 8 ; e) a = -2 hoặc a = 2. 

165. a)-60; b)-2l; c) 27; d) 6. 

166. a) (-8) 2 .3 3 - 64.27 = 1728 

b) 9 2 ,(-5) 4 =81 .625 = 50 625. 

167. a) 2. X- 18 = 10 b)3.x + 26 = 5 

2.X= 10+ 18 = 28 3 . X = 5 - 26 = -21 

X = 14 X = - 7 

c) IX - 2 I =0 nên X - 2 = 0 hay X = 2. 

168. a) 18 . 17 - 3.6.7 = 18 . 17 - 18.7 = 18 . (17 - 7) = 18 . 10 = 180 

b) 54 - 6 . (17 + 9) = 54 - 6.17 - 6.9 = - 6.17 = - 102 

c) 33 . (17 - 5) - 17 . (33 - 5) = 33.17 - 33 . 5 - 17.33 + 17.5 = 

= (-33+ 17). 5 = -16.5 =-80. 


118 



169. Lập bảng nhân, ta thấy : 


\ B 

X \ 

-3 

6 

-9 

12 

2 

-6 

12 

-18 

24 

-3 

9 

-18 

27 

-36 

5 

-15 

30 

-45 

60 


a) Có 12 í ích đuợc tạo thành 

b) Có 6 tích lỏn hcm 0 và 6 tích nhỏ hon 0 

c) Có 6 tích là bội của 9 là : 

9, -18, -18, 27, -45, -36. Trong đó có 5 tích khác nhau là bội của 9. 

d) Có 2 tích là ước của 12 là : -6, 12. 

ILL HS tự làm. 

11.2. HD : Ư(13) = {-1 ; 1 ; -13 ; 13}, lập bảng. 

ĐS : X e {2 ; 4 ;-10 ; 16). 


119 




Phần HÌNH HỌC 


Chương I - ĐOẠN THANG 


ĐỀ BÀI 


§1. Điểm. Đuủng thẳng 

1. Dùng các chữ N, p, b, c đạt tôn cho các 
điểm và các đường thảng còn lại ở hình 1 
rồi trả lời các câu hỏi sau : 

a ) Điểm M thuộc những đường thảng nào ? 

b) Đường thẳng a chứa những điểm nào và 
không chứa điểm nào ? 

c) Đường thảng nào không đi qua điểm N ? 

, . Hình ỉ 

d) Đìém nào nằm ngoài đuờng thẳng c ? 

e) Điểm p nằm trôn đuờng thảng nào và không nằm trên đường thẳng nào ? 

2. Đièn một cách thích hợp vào các ố Ưống trong bảng sau ; 


Cách viết thông thường 

Hình vẽ 

Kí hiệu 


p 




Nga 

Các đỉểm A, B nằm trên đường 
thẳng q nhung điểm c nằm 
ngoài đưòmg thẳng ấy 





120 




3. a) Vẽ đường thẳng a ; 

b)Vẽ Aea, Bea, c Ể a, D ế a. 

4- Hây nêu một số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế. 

Bàỉ tập bể sung 

1.1. Vè từng hình theo cách diển đạt bằng lời trong mỗi trương hcrp sau đây 

a) Hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng a, 

b) Đường thẳng b khồng đi qua hai điểm M và N. 

c) Đường thẳng c đi qua hai điểm H, K và không chứa hai điểm Ư, V. 

d) Điểm X nàm trên cả hai đường thẳng d và t, điểm Y chỉ thuộc đường 
thẳng d và nàm ngoài đường thẳng t, đường thảng t đi qua điểm z còn đường 
thẳng d không chứa điẻm z. 

e) Điểm Ư nàm trẽn cả hai đường thẳng m, n và không thuộc đường thẳng p ; 
điểm V thuộc cả hai đường thẳng n, p và nằm ngoài đường thảng m ; hai 
đường thẳng p* m cùng đi qua điẻm R còn đường thẳng n không chứa điểm R. 

1.2. Dựa vào (hbs.l) nối mỏi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B đẻ được kết quả 
đúng. 


Cột A 


Cột B 

1) Điểm A 


a) không thuộc các đường thẳng m, n và d 

2) Điểm B 


b) nằm tràn cả 3 đường thẳng m, n và d 

3) Điểm c 


c) nằm trên cả 2 đường thẳng n và d 

4) Điểm D 


d) thuộc cả 2 đường thẳng d và m 



e) thuộc cả 2 đường thẳng m và n 



1.3. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ? 

a) Một điểm có thể thuộc một đường thẳng. 

b) Một điểm có thể đổng thời thuộc hai đường thảng. 


121 



c) Một điểm có thể đồng thời thuộc ba đường thẳng. 
cH Một điểm có thể đồng thòi thuộc nhièu đường thẳng. 

e) Trên đưừng thẳng chỉ có một điểm. 

f) Trên đường thẳng có nhiều hơn một điểm. 

g) Vối một đường thẳng a cho trước, có nhừng điểm thuộc a và có những 
điểm không thuộc a. 

§2. Ba điểm thẳng hàng 

5. Với ba điểm A, B. c như trên hình 2 a> b thì có điểm nào nằm giũa hai điểm 
còn lạt không ? 



Hình 2 

6. Xem hình 3 và đọc tôn điềm nầm giữa hai điẻm còn lại. 




7* Xem hình 4. Hãy đọc tên : 

a) Một số bộ ba điẻm thẳng hàng 

b) Các bộ bốn điểm thảng hàng. 

8. Vẽ ba điểm M, N, p thảng hàng sao cho : 

a) N, p nằm cùng phía đối với M 

b) M. p nằm khác phía đối với N 

c) M nằm giữa N và p. 


122 


9. Vẽ ba điểm A, B, c thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A và c. 
Cò mấy trường hợp hình vẽ ? 

10. Vẽ ba điểm A, B, c thẳng hàng sao cho : 

a) Đìém A khống nằm giữa hai điểm B, c 

b) Điểm A nâm giữa hai điểm B, c. 

11. a) Cho ba điểm A, B, c thảng hàng thì có mấy trường họp hình vè ? 

b) Trong mỗi trường hợp, có mấy điểm nằm gíửa haí điểm còn lại ? 

c) Hãy nói cách vẽ ba điểm không thảng hàng. 

12. Xem hình 5. Hãy đọc tận : 

a) Điểm nằm giữa hai điểm M, p 

b) Điểm nằm giữa hai điểm M, ọ -—ií_í_^_ 2— 

c) Điểm nằm giữa hai điểm N, p. Hình 5 

13. Trong các câu sau, câu nào đúng, càu nào sai ? 

a) Điểm K nằm giữa G, H và điểm H nằm giữa G, K 

b) Điểm H nằm giữa K, G và điểm H nằm giữa G, K 

c) Điểm Gnằm giữa K, H và điểm H không nằm giữa G, K. 

Hướng dần : Ve hình, quan sát rồi trả lòi, 

Đài tập bổ sung 

2.1. Đọc tẽn của các bộ ba điểm thảng 
hàng có trong hình bs 2. 

2.2. Vẽ từng hình theo cách diễn đạt 
bằng lời trong mỗi trường hợp sau 
đây 

a) Ba điểm A, B, c thẳng hàng và 
điẻm c nằm giữa hai điểm A và B, 

b) Ba điểm M, N, p thẳng hàng và hai điểm M, N nằm cùng phía đốì với 
điểm p. 

c) Ba điểm X, Y, z thẳng hàng và hai điểm X, Y nằm khác phía đối với 
điểm z. 



123 


d) Bốn điểm E, F, Cĩ, H cùng thuộc một đường thẳng và điểm G nằm giữa 
hai điểm E, F còn hai điểm E, H nằm khác phía đối với điểm F. 

e) Bốn điểm R, s, T, u cùng nằm trên một đường thẳng và hai điểm T, s 
nằm VẾ cùng phía so với điểm Ư còn hai điểm R, T nằm khác phía đòi với 

điẻm u. 

2*3. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai? 

a) Ba điểm phản biệt là ba điểm thẳng hàng. 

b) Trong ba điẻm phân biệt luôn có một điểm nằm giừa hai điểm còn lại. 

c) Với ba điểm phàn biệt luôn có hai điểm nằm vẻ cùng phía đối vdd điểm 
còn lại. 

d) Với ba điểm thẳng háng phân biệt luôn có hai điểm năm khác phía với 
điểm còn lại. 

e) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm vẻ cùng phía đối 
với điểm còn lại. 

f) Với ba điểm A, B, c thẳng hàng thì điém B luôn nằm giữa hai điểm A, c. 
2*4* ĐỐ vui Một người quan sát một đàn vịt bori và nói: 

"Một con bơi trước , trước hai con 
Một con bơi giữa , giữa hai con 
Một con boi sau y sau hai con 

Nghe vậy, bạn Anh cho rằng đàn vịt đó có đúng 3 con. Theo em, tại sao bạn 
Anh lại khảng định như vậy ? 

§3. Đường thẳng đi qua hai điểm 

14. Cho ba điềm A, B, c khổng thẳng hàng, Kẻ các đường thảng đì qua các 
cặp điểm. 

a) Kè được mấy đường thẳng tát cả ? 

b) Viết tên các đuửng thẳng đó 

c) Viết tên giao điếm của từng cặp đường thảng. 

15. Cho ba điểm R, s, T thẳng hàng : 

a) Viết tên đường thẳng đó băng các cách có thể 

b) Tại sao nói các đường thẳng đó trùng nhau ? 


124 



16, Vẽ đường thẳng a. Lấy A 6 a. B 6 a, c É a, D Ể â, Kẻ các đường thẳng đi 
qua các cặp điểm. 

a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đuởng thảng (phân biệt) ? 

b) Viết tên các đường thẳng đó. 

c) D là giao điểm của những đường thẳng nào ? 

17, Cho ba đường thẳng. Vẽ hình trong các trường hợp sau : 

a) Chúng có 1 giao điểm 

b) Chúng có 3 giao điểm 

c) Chúng không có giao điểm nào. 

18- Vẽ 4 đường thẳng cát nhau từng đôi một trong các trường hợp sau : 

a) Chúng có tát cả 1 giao điẻm 

b) Chúng có tất cả 4 giao điểm 

c) Chúng có tất cả 6 giao điểm. 

19. Vẽ sao 5 cánh như hình 6. 

a) Đặt tên cho các giao điểm trên hình 6. 

b) Đọc tên các bộ 4 điểm thẳng hàng ? 

c) Năm đường thẳng cắt nhau từng đôi một cho 
nhiêu nhất mấy giao điểm ? 

d) Vẽ một hình khác có 5 đường thẳng cắt 
nhau từng đôi một và cho 10 giao điểm. 

20- Cho hai điểm A, B. 

a) Va đường thẳng đi qua điểm A. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng ? 

b) Va đuừng thẳng đi qua A và B. Có tất cả bao nhiêu đuờng thẳng ? 

21- Cho ba điểm X, Y, z không thảng hàng. Ta nói gì về hai đuởng thẳng XY 

và xz? 

22. Xem hình 7. Dùng kí hiệu e hoặc £ điền vào chỗ trống cho thích hợp. 
o ... đường thẳng RS , o 

R ... đường thẳng ST 

s ... đường thẳng OT - + -♦-- 

T ... đường thẳng SR- Hình 7 



125 



Bài tập bổ sung 

3.1. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ? 

a) Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm (phân biệt) cho trưức. 

b) Có đúng ba đường thẳng đi qua ba điểm (phân biệt) cho trước. 

c) Có đúng sáu đương thẳng đi qua bốn điểm (phân biệt) cho trước. 

d) Hai đường thẳng phân biệt thì song song với nhau. 

e) Hai đường thẳng không cắt nhau thì song song. 

f) Hai đường thẳng không song song thì cắt nhau. 

g) Hai đường thẳng không phân biệt thì trùng nhau. 

h) Ba đường thẳng phân biêt, đôi một cắt nhau thì có đúng 3 giao điểm 
(phân biệt). 

3.2. Vẽ từng hình theo mỗi cách diễn đạt sau đây 

a) Hai đường thẳng có chỉ một điểm chung. 

b) Hai đường thẳng có đúng hai điểm chung. 

c) Hai đường thẳng có đúng ba điểm chung. 

d) Hai đường thảng không song song với nhau. 

3.3. Cho biết có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng (phân biệt) trong mỗi trường 
hợp sau 

a) Với hai điểm (phân biệt) cho trước 

b) Với ba điểm (phân biệt) cho trước và khống thẳng hàng. 

c) Vối bốn điểm (phân biệt) cho trước, trong đó khống có 3 điẻm nào thẳng hàng. 

§4. Thực hành trồng cây thẳng hàng 
Bài tập bổ sung 

4.1. Hãy nêu cách trồng cây thẳng hàng với mỗi truửng hợp sau 

a) Hãy trồng 5 cây thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây. 

b) Hãy trồng 6 cây thành 3 hàng, mỗi hàng có 3 cây. 

c) Hẫy trồng 7 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 3 cây. 

d) Hãy trồng 9 cây thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 cây. 

e) Hãy trồng 25 cây thành 12 hàng, mỗi hàng 5 cây. 


126 



§5. Tia 

23. Vẻ đường thảng xy. Lấy điểm o bất kì trên xy. 

a) Viết tè n hai tia chung gốc o. Tô đỏ một trong hai tia. Tô xanh tia còn lại 

b) Viết tèn hai da đối nhau. Hai tia đôi nhau có nhừng đăc điểm gì ? 

24. Vẽ hai tia đối nhau Ox, Oy. 

a) Lấy A G Ox, B € Oy. Viết tên các tia trùng với tia Ay. 

b) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không ? Vì sao ? 

c) Hai tia Ax và By có đối nhau khống ? Vì sao ? 

25. Cho ba điểm A, B, c thẳng hàng theo thứ tự đó. 

a) Trong ba điểm A, B, c nói ưèn thì điém nào nằm giừa hai điếm còn lại ? 

b) Viết tên hai tia đối nhau gốc B. 

26. Cho ba điểm A, B, c thẳng hàng theo thứ tự đó. 

a) Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc c 

b) Viết tên các tia trùng nhau 

c) Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC. 

27. Vẽ hai tia chung gôc Ox, Oy. 

Lấy A e Ox, B € Oy. Xét vị trí ba điểm A, o, B. 

Hướng dân : cỏ ba trường hợp hình vẽ. 

28. Cho tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. 

Trong các câu sau đây nói về vị trí điểm M, em hãy chọn câu đúng : 

a) Điểm M năm giừa A và B 

b) Điểm B nằm giữa A và M 

c) Điểm M nằm giữa hai điểm A, B hoặc không nằm giữa hai điểm đó 

d) Hai điểm M và B nằm cùng phía đối với A. 

29. Bổ sung các chỗ thiếu (...) trong các phát biểu sau : 

a) Một phần đuừng thẳng bị chia ra bởi điểm o cùng với điểm o đuợc gọi là 
một... 


127 



b) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B 
đối với... 

c) Hình tạo thành bởi điểm o và một phần đường thẳng chứa tất cả các điểm 
nằm cùng phía đối vớí o là một... 

Bài tập bổ sung 

5.L Hăy nối mỗi ý (tèn gọi) ở cột A với chỉ một ý (hình) ở cột B cho thích hợp 


1) Hai tia đối nhau 


2) Hai tia trùng nhau 


3) Hai tia phân biệt 
(và không đối nhau) 


i 



> z _ 


5) Đường thẳng 





5.2. Vód hình bs 3, thì mỏi câu sau đây là đúng hay sai? 

a) Us va Vt là hai lia đối nhau. 

b) Vs và Ut là hai tia đối nhau. T V V t 

c) ưs và Ut là hai tia đối nhau. Hình hs 3 

d) Vs -và Vt là hai tia đối nhau. 

e) ưs và Vs là hai tia trùng nhau. 

f) Vs và VU là hai tia trùng nhau. 

g) Ư1 va Vs là hai tia phân biệt. 

h) ưt và ưv là hai tìa phân biột. 

5.3. Vè hình để thấy rằng mỗi câu sau đây là sai 

a) Hai tia chung gốc luôn là hai tia đối nhau. 

b) Hai tia chung gốc luôn là hai tia trùng nhau. 

c) Hai tia chung gốc luôn là hai tia phân biệt. 

d) Hai tia CQ nhiều diểm chung chỉ khi chúng là hai tia trùng nhau. 

e) Hai tia phân biệt và có chung gốc luôn là hai tia đôi nhau. 

f) Hai tìa không chung gốc luôn là hai tia không có điểm chung. 

5.4. a) Vè ba điểm thảng hàng À, B, c sao cho điểm B nằm giữa hai điểm A, c. 
Sau đó hãy kể tồn: các tia, các cặp tia đốì nhau, các cặp tia phân biệt, các 
cặp tia trùng nhau có trong hình vê đó. 

b) Vẽ bốn điểm A, B, c, D trén một đường thẳng sao cho điểm B nằm giữa 
hai điểm A, c và điểm c nằm giữa hai điềm B, D. Sau đó hãy kể tên: các 
tia, các cặp tia đối nhau, các cặp tia phàn biệt, các cặp tia trùng nhau có 
trong hình vẻ đó. 

§6. Đoạn thẳng 

30. Vè lần lượt đoạn thẳng AB, tia AB, đường thẳng AB trên cùng một hình. 

31. iì) Vẽ đường thẳng AB. 

b) Láy diễm M thuộc đoạn thẳng AB. 

c) Lấy điểm N thuộc tia AB nhưng khồng thuộc đoạn thẳng AB. 


9A-BTTOAN 6-TI 


129 



d) Lấy p thuộc tia đối của tia BN nhưng khống thuộc đoạn thẳng AB. 

e) Trong ba điểm A, B, M thì điềm nào nằm giữa hai điểm còn lại *? 
g) Trong ba điểm M, N, p thì điẻm nào nằm giữa hai đíẻm còn lại ? 

32. Vẽ ba điểm R, I, M không thảng hàng. Vỗ đường thẳng đi qua R và ML Vẽ 
đoạn thẳng có hai mút là R và L Ve nửa đuửng thẳng gốc M đí qua I. 

33. Vẽ ba đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt hai đoạn thẳng còn lại. 

34*. Một học sình đa vẽ đuục hình của một bai tập (h.8). 

Em hây viết đầu đề của bài tập đó. 




35*. Em hay viết đầu đẻ của bài tập có hình vẽ là hình 9. 

36. Vẽ đường thẳng a. 

Lấy Aea, B e a, c € a theo thứ tự đó. 

Lấy D e a. Vẽ tia DB. Vẽ các đoạn thẳng DA, DC 

37. a) Cho bốn điểm A, B, c, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ 
các đoạn thảng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó. Vẽ được mấy đoạn 
thẳng ? Hay kể tẽn các đoạn thẳng đổ. 

b) Cho bốn điểm A, B, c, D trong đó có ba điểm thẳng hàng. Vẽ tất cả các 
đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó và viết tên chúng. 

Bàl tập bổ sung 

6.1. Cho biết có thé vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng trong mỗi trường hợp sau 

a) Với hai điểm (phân biệt) cho trươc. 

b) Với ba điểm (phân biệt) cho trước. 

c) Voi bốn điểm (phân biệt) cho trước. 


130 


9B- BT TOÁN 6 'TI 



6.2. Nhìn hình bs 4 và đọc tên; 

a) Các đoạn thẳng (vẽ qua 2 
trong sô các điểm A, B, c, D, 
O). 

b) Các đoạn thẳng cắt đoạn 
thẳng AB ; 

c) Các đoạn thẳng cắt tia OA ; 

d) Các đường thẳng cát đoạn 
thẳng OD. 

6.3. Mỗi câu sau đây là đúng hay sai ? 

a) Hình gồm hai điểm A, B cho 1 



Hình bs 4 


đoạn thảng AB. 


b) Hình g6m hai điểm A, B trẻn đuờng thẳng d cho ta đoạn thẳng AB. 


c) Hình gồm hai điểm A. B trên tia On cho ta đoạn thẳng AB. 


d) Hình gồm hai điểm A, B trên đoạn thẳng MN cho ta đoạn thẳng AB. 


§7. Độ dài đoạn thẳng 

38. Xem hình 10. 

a) Đo rồi sắp xếp độ dài các đoạn 
thẳng AB, BC, CD, DE, EA theo thứ 
tự giảm dần. 

b) Tính chu vi hình ABCDE (tức là 
tính AB + BC + CD + DE + EA). 

39. Xem hình 1 E Hãy so sánh hai đoạn thảng RS và MN bằng mắt rồi kiềm tra 
bằng compa. 



Hình ỉ ỉ 

40. Tính khoảng cách (theo đường chim bay) giữa Hà Nội và Thành phố 
Hồ Chí Minh theo bản đồ Việt Nam. 



131 



41. So sánh các đoạn thẳng AB, BC. CD, DA trong hình 12 rồi đánh dấu cùng 
một cách cho các đoạn thẳng băng nhau. 



Hình 12 



42. Viết tên hai đoạn thẳng bằng nhau trong hình 13 và độ dài của chúng. 

43. Đo kích thước quyển sách 'Toán 6, tập một” và ghỉ kết quả : 


Chiều dài:. mm 

Chiẻu rộng :. mm 

Kích thước :. X. 


Bài tập bổ sung 

7.1. Chọn từ hoặc cụm từ : (1) trùng nhau ; (2) 0 ; (3) độ dùi đoạn thắng ; (4) 
khoáng rách giữa hai điếm : (5) cách , điền vào chỗ trống thích hợp trong 
mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về độ dài đoạn thẳng. 

a) AB = 2 (cm) còn nói là .... A và B bằng 2 (cm) hoặc nói là.AB bằng 

2 (cm) hoặc A.B một khoảng bằng 2 (cm). 

b) Hai điểm A và B trùng nhau còn nói là.A và B bàng.hoặc A. 

B một khoảng bằng.hoặc.AB bằng. 

c) AB = 0 còn nói là.A và B bàng.hoặc hai điếm A và B.hoặc 

.AB bằng ....... hoặc A.B một khoảng băng. 

7.2. Biết AB = 5 (cm) và CD = 3 (em), EF = 4 (em) và GH = 3 (em). 

Chọn từ, cụm từ hoặc kí hiệu : lớn hơn ; nhỏ hem : bằng nhau ; có cùng độ 

dời díền vào chỗ trống (...) dưới đây để diễn tả đúng về việc so 

sánh độ dài đoạn thảng. 

a) AB .... CD hay CD .... AB hoặc AB ... CD hoặc CD ... AB. 

b) CD và GH .... hoặcCD và GH .... hoặc CD ... GH. 

c) AB ...EF hay EF .... AB hoặc AB ... EF hoặc EF ... AB. 


132 






















7.3* Quan sát hình bs 5. 

Đo và cho biết độ dài của các đoạn thẳng sau: 



OD = 


AC =. 

BD =. 

b) Chọn một trong các kí hiệu *'<" hoác “ =” hoặc “ >” điền vào chỗ trống 
(...) dưới đây dể thể hiện đúng sự so sánh về độ dài của các đoạn thẳng 

AB.AD 

AB.CD 

AB.AC 

AB.AO 

AC.BD 

AC.AO 

OA.OB 

§8. Khi nào thì AM + MB s AB ? 

44. Vẽ tuỳ ý ba điểm A, B, c thảng hàng. Làm thế nào đẻ chỉ đo 2 lần mà biết 
được độ dài của các đoạn thẳng AB, BC, CA. 

45. Cho M thuộc đoạn thẳng PQ. Biết PM = 2cm ; MQ = 3cm. Tính PQ. 

46. Cho đoạn thẳng AB có độ dài 1 lcm. Điém M nằm giữa A và B. 

Biết rằng MB - MA = 5cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MA, MB. 


133 
















47. 


Cho ba điểm A, B, c thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm giửa hai điẻm còn 
lại nếu 

a) AC+CB = AB 

b) AB + BC = AC 

c) BA + AC = BC. 

48. Cho ba điểm A, B, M. biết AM = 3/7cm, MB = 2,3cm, AB = 5cm. Chứng 
tỏ ràng : 

a) Trong ba điểm A, B, M khòng có điểm nào nằm giữa hai điềm còn lại, 

b) Ba đíém A, B, M khống thảng hàng. 

49. Trong mỗi rrưòmg hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A, B, M có 
thẳng hàng không ? 

a) AM = 3, lem, MB = 2,9cm, AB = 6cm 

b) AM = 3,tcm, MB = 2,9cm, AB = 5cm. 

50. Nhìn hình 14 a, b, c, không đo, đoán xem hình nào có chu vi lớn nhất ? Hai 
hình nào có chu vi bằng nhau ? 




a) b) 

Hình Ì4 

5L. Nhìn hình 15, so sánh các 
độ dài AM + MB, AN + NB 
và AC bằng mắt rồi kiểm tra 
băng dụng cụ. 

Bài tập bổ sung 



8.1. Biết ba điểm A, B, c thẳng hàng và điểm c nằm giữa hai điểm A, B. Độ dài 
của các đoạn thẳng AB, BC và AC được cho như bảng dưới đây. Đièn vào ô 
trống trong bảng sau để được kết quả đúng. 


AB 

BC 

AC 

10 

3 


12 


5 


7 

8 


134 





8.2. Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm M sao cho OM = 5cm. Trên tia đối của tia 
Ot lấy điểm N sao cho ON = 7cm. Cho biết độ dài của đoạn thẳng MN. 

8.3. Trên đưởng thảng d lắy bốn điểm A, B, M, N sao cho điểm M nằm giữa hai 
điểm A, N và điểm N nàm giữa hai điềm B, M. Biết rằng AB = lOcm, 
NB = 2cm và AM = BN. Tính độ dài của đoạn thẳng MN. 

§9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài 

52. a) Trên tỉa Ox vẽ đoạn thảng OM = 3cm. 

b) Cho điểm A. Vẽ đoạn thẳng AB = 2,5cm. 

c) Vẽ đoạn thẳng CD = 3,5cm. 

53. Trên tia Ox, vẽ A, B, c sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, oc = 5cm, 

Hỏi trong ba điểm A, B, c thì điểm nào nằm giũa hai điểm còn lại ? 

54. Trên tia Ox : 

a) Đặt OA = 2cm 

b) Trên tia Ax đật AB = 4cm 

c) Trên tia BA đặt BC = 3cm 

d) Hỏi trong ba điểm A, c, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? 

55. Cho đoạn thảng AB (h. 16). 

a) Khòng dùng thươc đo độ dài, hây vẽ đoạn 

thảng CE dàj gáp đòi đoạn thảng AB A B 

b) Không dùng thước đo độ dài, hầy vẽ đoạn 

thăng EG dài gấp ba đoạn thẳng AB. ỉ6 

56. Trên tia Ox : 

a) Vẽ OA = lcm ; OB = 2cm. Hỏi trong ba điẻm o, A, B thì điẻm nào nằm 
giữa hai điểm còn lại ? 

b) Vẽ oc = 3cm. Hồi trong ba điềm A, B, c thì điềm nào nằm giữa hai điểm 
còn lại ? 


135 



57. Nòu cách vẽ [rục số (h.17). 

X* .... Ọ ... . X 

-* t -1-1-4-1-1-í-1--► 

-4 -3 -2 -I 0 ỉ 2 3 4 

Hình 17 

58. a) Vẽ đoạn thẳng ABdàíl2cm. 

b) Xác định các điểm M, p của đoạn thẳng AB sao cho AM = 3,5001, 
BP = 9,7cm. 

c) Tính MP. 

Bài tập bẩ sung 

9.1. Trên tia Ot vẽ các đoạn thẩng OA = 2cm, OB = 5cm và oc = iOcm 
Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC. 

9.2. a) Trèn tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 7cm, trên tia đối của tia 
Ot vẽ đoạn thảng OC = 5cm. 

b) Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC. 

9.3. a) Trẽn tia Ot ve các đoạn thảng OA = 3cm, OB = 20A, trên tia đối của tia 
Ot vẽ đoạn thăng oc = OB. 

b) Từ đó tính độ dài của các đoạn thảng AB, BC và AC. 

§10. Trung điểm của đoạn thẳng 

59. Vẽ đoạn thẳng AB dài 5cm. Vẽ trung điểm I của AB. 

60. Xem hình 18. Đo các đoạn thẳng 
AB, BC, DB, DC ròi điền vào 
chỗ thiếu (...) 

AB = ... = ... cm 
DB = ... = ... cm 
Điểm B là trung điẻm của ... vi... 

Điểm D không là trung điểm của 
BC vì ... 



136 



61. Trên một đường thảng lấy hai điểm A, B sao cho AB = 5,6 cm rồi lấy điểm 
c sao cho AC = 11,2 cm và B nằm giữa A, c. Vì sao điểm B là trung điểm 
của đoạn thẳng AC ? 


62* Lấy hai điểm I, B rồi lấy điểm c sao cho 1 là trung điểm của đoạn thẳng BC. 
Lấy điểm D sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng ĨD. 

a) Có phải đoạn thẳng CD dài gấp ba đoạn thảng IB không 7 Vì sao ? 

b) Vè trung điểm M của IB. Vì sao điểm M cũng là trung điểm của CD 7 


63. Vẽ lại hình 19. Không đo hãy 
vẽ trung điẻm các đoạn thẳng 
CD, MN, RS. (Tính chất toán 
học sử dụng ở đày sẽ được 
học ở lớp 8). 

64. Cho đoạn thẳng AB và trung 
điểm M của nó. Chứng tỏ 
rằng nếu c là điém nằm giữa 
M và B thì 



65. Cho đoạn thẳng AB dài 4cm, c là điểm nằm giừa A, B. Gọi M là trưng điểm 
của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN. 


Bài tập bổ sung 

10.1. Mỗi câu sau đây đúng hay sai? 

a) Nếu điểm M năm giữa hai điểm A, B thi nó là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

b) Nếu MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

c) Nếu MA + MB = AB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

AB 

d) Nếu AM = -y thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

e) Nếu MA + MB = AB và MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 


137 



0 Nếu MA = MB = -y thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

g> Nếu ba điểm A, M, B thảng hàng, điểm M nằm giữa hai điểm A, B và 
AB 

AM = -y- thì M là trung điẻm của đoạn thảng AB 


10.2. Trèn đưừng thăng t ỉấy bốn điểm A, B, M, N. Biết M là trung điểm của đoạn 
thảng AB và B là trung điểm của đoạn thẳng AN. Tính độ dài của đoạn 
thẳng MN khi cho truúc AB = 6cm. 

103. Trên đường thảng t vẽ một đoạn thẳng AB = 12cm. Lấy điểm N nằm giữa 
hai điểm A, B và AN = 2cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BN. Gọi 
p là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài của đoạn thẳng BP. 


Ôn tập chương I 

Từ bài số ỈA đến bài số ì AO sau đây đều có 4 phưcmg án lụa chọn ỉà (A), 

(B ), (C) và (D) nhưng chỉ có một trong số đó là đúng . Chọn vào phương án 

mà em cho ỉà đúng . T 

* 

1.1. Quan sát hình bs 6 

., _ d 

(A) đường thảng d đi qua điếm T. jjj 

(B) đuửng thẳng d đi qua hai điểm M và T. Hình bs 6 

(C) đường thẳng d không đi qua điểm M và không đi qua điểm T. 

(D) đường thẳng d đi qua điểm M và khỏng đi qua điểm T. 

L2. Có thể ve được bao nhiêu đường thảng di qua hai trong số năm điểm (phân 
biệt), nhưng không có ba điểm nào thảng hàng cho trước? 

(A) 1 ; (B) 5 ; (C)10; (D) Vô số. 

13. Với ba điểm (phân biệt) M, N, p thẳng hàng thì 

(A) Điểm N luôn nằm giữa hai điểm M* p ; 

(B) Điểm M và điểm N luôn nằm khác phía đối với điểm p ; 

(C) Điểm N và điểm p luôn nằm cùng phía đối với điểm M ; 

(D) Hai điểm luôn nầm về một phía đối vớì điểm còn lại. 


138 



1-4. Hai tia trùng nhau nếu 

(A) chúng có chung gốc và cùng nàm trên một đường thẳng ; 

(B) chúng có chung gốc và có một điểm chung khác vơi điểm gốc ; 

(C) chúng có hai điểm chung ; 

(D) chúng có rất nhiều điểm chung. 

1.5. Số đoạn thẳng mà hai đầu mút của mỗi đoạn là một trong các điểm M, N, p, Q 
được cho trong hình bs 7 bằng 

(A) 3 ; (B) 4; M N p Q 

(C) 5 ; (D) 6. Hình bs 7 

1.6. Cho ba điểm M, N, p thẳng hàng và điểm N nầm giữa hai điém M, p. Gọi E 
và F tương ứng là trung điểm của các đoạn thẳng MN, NP. Biết MN = 3cm, 
NP = 7cm. Khi đó, độ dài của đoạn EF bằng 

(A) 4cm ; (B) 5cm ; (C) 3,5^ ; (D) 2cm. 

1.7. Trên tia Oz vẽ hai đoạn thẳng là OH = 3cm và OK = 7cm. Trên tia đối của 
tia Oz vẽ đoạn thẳng OL = 5cm. Gọi u và V tương ứng là trung điểm của 
các đoạn thẳng HK, HL. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng ƯV bằng 

(A) 6cm ; (B) 5cm ; (C) 4cm ; (D) lcm. 

1.8. Cho đoạn thẳng MN = lQcm, điểm T nằm giữa hai điẻm M, N và MT = 2cm, 
điểm R nằm giữa hai điềm T, N sao cho TR = 6cm. Gọi o là trung điểm của 
đoạn thẳng MN. Khi đó độ dài của đoạn thẳng OR bằng 

(A) 5cm ; (B) 4cm ; (C) 3cm ; (D) 2cm. 

1.9. Cho đoạn thẳng MN = 14cm, điểm p nằm giữa hai điểm M, N và MP = 4cm, 
điẻm Q nằm giữa hai điém p, N sao cho MP = QN. Gọi R, s tuơng ứng là 
trung điểm của các đoạn thẳng MP, NQ. Khi đó độ dài của đoạn thẳng SR 
bằng 

(A) lOcm ; (B) 4cm ; (C) 3cm ; (D) 2cm. 

1.10. Cho truớc 20 điểm (phân biệt), số các đoạn thẳng có đầu mút lấy trong số 
các điểm đa cho bằng 

(A) 10 ; (B) 20 ; (C) 190 ; (D) 380. 


139 



LỜI GIẢI - CHỈ DẦN - ĐÁP SỐ 


§1. Điểm. Đuờng thẳng 

1. Có thể đặt tôn như ở hình 20. Khi đó ta có : 

a) M <E a, M € b 

b) M e a. N e a, p é a 

c) N $Éb 

d) MỂc 

c) p Ẽ b, p G c. Pể a. 

Cách viết thông thường : Hbíh 20 

a) Điểm M thuộc đường thẳng a và đường thẳng b 

b) Đuờng thẳng a chứa các điểm M, N và không chứa điểm p 

c) Đường thảng b không đi qua điểm N 

d) Điểm M nằm ngoài đường thẳng c 

e) Điểm p nàm trên đường thẳng b, c nhưng không nằm trên đường thẳng a. 



2 . 


Cách vìếí thông thường 

Hình vẽ (Hình 2Ỉ) 

Kí hiệu 

Điểm M nầm trên đường thẳng p 

p 


Điểm M thuộc đường thảng p 

M 

M € p 

Đường thẳng p đi qua điểm M 

Đường thẳng p chứa điểm M 


Điẻm N nằm ngoài đương thẳng a 

N a 


Điểm N không thuộc đường thẳng a 

* 

N É a 

Đường thảng a không đi qua điểm N 
Đường thảng a không chứa điểm N 

. 

Các điểm A, B nằm trên đường thảng 


Aeq 

q nhưng điểm c nằm ngoài đường 


B € q 

thẳng ấy 

c 

c € q 


140 




3. (h.22). 

A 

4. Sợi chỉ căng thẳng, mép bàn 

Bài tập bổ sung 

IX Vái mỗi ý của bài này có thể có nhiều trường hợp hình ve. Ở đây, chỉ yêu 
cầu học sinh vẽ đúng một trường hợp, chảng hạn : 

a) (h.bs.8) 


b) (h.bs.9) 

M* 

Ẳ B 

Hình bs 8 

b 

c) (h.bs.10) 

u* 

•N 

Hình hs 9 



c *v 


H K 

Hình hs ỉ0 

d)(h.bs.lJ) e) (h.bs.12) 



Hình 22 

cho ta hình ảnh của đường thẳng. 




1.2. 1) —» e); 2) —> c); 3) —> đ); 4) —► a). 

1.3. Bài này chỉ có câu e) là sai, các câu còn lại là đúng. 


141 



§2. Ba điểm thẳng hàng 

5. Không, vì ba điểm A, B, c không thẳng hàng* 

6. Điểm I nằm giữa hai điểm A, M 
Điểm I nằm giữa hai điểm B, N 
Điẻm N nàm giửa hai điểm À, c 



Hình 23 Hình 24 G 


7, (h.24) a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng là : 

A, H, E ; A, 1, G ; A, B, c ;... 
b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng là : o, A, B, c ; o, D, E, G ; o, H, I, K. 

8. (h.25) a) N, p nằm cùng phía đối VỚI M : Các trường hợp 1, 3, 4, 5 

b) M, p nằm khác phía đối với N : Các truờng hợp 1,5 

c) M nằm giữa N và p : Các trường hợp 2> 6. 



Hình 25 


9. (h.26j Có hai trưởng hợp hình vè. Trong mỗi trưòmg hợp, điểm B nằm giữa 

A, C. 



Hình 26 


142 


10. (h.27) a) Điểm A không nằm giữa hai điểm B< c : Các truửng hợp 1, 2, 3, 4. 
b) Điểm A nằm giữa hai điểm B, c : Các trường hợp 5, 6. 

n Ạ _ B c c B _ Ạ 

2) Ạ _ c B 5) B _ Ạ c 

3) B c _A_ ^ c _ A B 

Hình 27 

11. a) 6 trương hợp (h.27) 

b) Chỉ có một điểm 

c) Vè đường thẳng bất kì. lấy hai điểm 

thuộc đưởng thẳng đó và một điểm —*-*— 

không thuộc đuửng thẳng đó (h.28). Hình 28 

12. a), b) HS tự làm ; c) Không ghi tên điểm nào năm giữa hai điểm N, p 

13. a) Sai 

b) Đúng 

c) Đung. 


Bài tập bổ sung 

2.1. Theo hình vẽ ta có các bộ ba điểm thẳng hàng là 


N, R, o ; o, S,P; p. Q. N ; N, T, s ; o, T , Q ; p, T, R 


2 . 2 . 


Với mỗi ý của bài này có thể có nhiều trường hợp hình vẽ. Ở đây, chỉ yêu 
cầu HS vỗ đúng một trưởng hợp, chẳng hạn: 

a) (h.bs.13) 


b) (h.bs. 14) 

c) (h.bs.15) 


Ẳ 

Hình bs 13 

c 

B 

M 

Hình hs 14 

N 

p 

Ỷ 

Hình bs 15 

z 

X 


143 



E 


G F 
Hình bs 16 


H 


d) (h.bs.16) 


e)(h.bs.l7) 

~~ R " 5 T s 

Hình bx 1 7 

2.3. Bài này chỉ có 2 càu d) và e) là đúng, các cảu còn lại là sai. 

2.4. Với ba con vịt bod thẳng 
hàng như hình bs 18 thì cả ba 
khẳng định sau đây đều 
đúng : 

Con vịt 1 bcri trước hai con vịt 2 và 3. 

Con vịt 2 bơi giũa hai con vịt 1 và 3. 

Con vịt 3 bơi sau hai con vịt 1 và 2. 

§3. Đường thẳng đi qua haỉ điểm 

14. (h.29) à) 3 đuờng tháng 

b) Đuừng thẳng AB, 

đường thẳng BC, 
đirờng thẳng CA Hình 29 

c ) Giao điểm của đưởng thăng AB và đường thẳng AC là A 
Giao điểm của đường thẳng AB và đường thảng BC là B 
Giao điểm của đường thẳng BC và đường thăng CA la c. 

15. a) Có 6 cách viết tên đường thẳng ở hình 30 : đường thẳng RS, đường thăng 
RT_ 

T 

b) 6 đường thẳng trên trùng nhau vì 
chủng chỉ là một đuờng thẳng. 

Hình 30 



Hình bs 18 



144 



D 


16. (h,31) a) Có 4 đường thẳng phân biệt 

b) Đó là các đường thẳng : 

DA, DB, DC, a 

c) D là giao điểm của 3 đường thẳng DA, 
DB, DC. 

Ta nói : Ba đường thẳng DA, DB, DC 
đồng quy tại D, 



Hình 31 


17. (h.32) 



Hình 32 

a) 3 đường thẳng có 1 giao điểm (3 đường thảng đồng quy) 

b) 3 đường thẳng có 3 giao điểm (3 đường thẳng cắt nhau từng đôi một) 

c) 3 đường thẳng khống có giao điềm nào (3 đường thẳng song song 
với nhau). 



a) b) c > 

Hình 33 


19. 


a) 4 đường thẳng có 1 giao điểm 

b) 4 đuửng thẳng cò 4 giao điểm 


c) 4 đường thẳng có 6 giao điểm. 


a) Có thể đạt tên các giao điểm 
như ở hình 34a. Khí đó ta có 

A 

hình sao 5 cánh 
A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 

b) Aị,A7,A 6> A5;.., 

c) lOgiaođiẻm 




d) Hình 34b, 


Hình 34 


10A-BTTOAN 6 TI 


145 



20. Học sinh tự trả lời. 

21. Hai đường thẳng XY và xz cát nhau tại X. 

22. o Ể đường thảng RS, R e đường thảng ST, s Ể đường thẳng OT, 
T e đưòmg thẳng SR. 

Bà! tập bế sung 

3.1. Bài này chỉ cố 2 câu a) và g) là đúng, các câu còn lại là sai. 

3.2. a) Học sinh vẽ được 2 đường thẳng cát nhau 

b) và c) Học sinh ve được 2 đường thẳng trùng nhau 

d) Học sình vẽ được 2 đường thảng trùng nhau hoặc 2 đường thẳng cắt nhau. 

3.3. a) 1 ; b) 3 ; c) 6. 

§4. Thực hành trổng cây thẳng hàng 

4.1. Có thể trồng cây theo cách sau đây 


a) (h.bs.19) b) (h.bs.20) 



Hình bỉ 19 Hình bs 20 


c) (h.bs 21) d) (h.bs 22) e) (h.bs 23) 



D 

Hình bs 21 Hình bĩ 22 Hình bs 23 


146 


10B-BTTOÁN6-T1 





§5. Tia 

23. a) Tia Ox và tia Oy 

b) Hai tia đối nhau Ox và Oy có hai tính chất : Chung gốc (X tạo thành 
đường thẳng xy. 

24. a) Các tia trùng vối tìa Ay là AO, AB 

b) Hai tía AB và Oy khòng trùng nhau, vì chúng khồng chung gốc 

c) Hai tia Ax và By khồng đối nhau, vì chúng không chung gốc. 

25. a) Trong ba điém A, B, C thảng hàng theo thứ tự đó thì điểm B nằm giữa hai 
điểm còn lại. 

b) Tia BA và tia BC đối nhau gốc B. 

26. (h.35) a) Có 6 tia : AB, AC, BA, BC CB, CA 

b) Tia AB và tia AC trùng nhau, tia CB và tia CA trùng nhau 

c) A thuộc tia BA ABC 

A khóng thuộc tia BC Hình 35 

27. Cho hai tia chung gốc Ox, Oy. Có ba trường hợp xảy ra (h.36) 



o A B X 

y 

c) Hai tia Ox, Oy trùng nhau 


Hình 36 

a) Ba điểm A. o, B không thẳng hàng 

b) Điểm o nàm giữa A, B 

c) Điểm A và điểm B nằm cùng phía đối với điểm o. 


28. a) Sai. Xem phản ví dụ hình 37a 

b) Sai. Xem phản ví dụ hình 37b 

c) Đúng 

d) Đúng. 


A B M A M B 


a) 


Hình 37 


b) 


147 



29. a) tia gác o 

b) điểm A 

c) tia gốc o. 


Đài tập bổ sung 

5.1. Theo ytu cầu đẻ bài thi: 1) —► c); 2) -> d); 3) g); 4) —» b); 5) —» a) 

5.2. Các câu c), d), f) và g) là đúng, các câu còn lại là sai. 

5.4. a) Ta có thể vẽ như hình bs 24 -♦-♦- -t - 

ABC 

Khi đó có Hình bs 24 

- Các tia : AB, AC, ba, BC, ca, CB ; 

- Các tia sau đây là đối nhau : BA và BC ; 

- Các cặp tia sau đây là phân biệt: AB và BC ; AC và BC ; BA và BC ; CA 
và BA ; CB và BA ; AB và BA ; AC và CA ; BC và CB. 

- Các cặp tia sau đây là trùng nhau : AB và AC ; CA và CB. 
b) HS ỉàm tương tự ý 2 l). 


§6. Đoạn thẳng 

30. (h.38) A _ B 

Hình 38 

31. (h.39) a) Đường thẳng AB 

b) Me đoạn thảng AB 

c) N e tia AB, N g đoạn thẳng AB 

d) p € tia BA, p € đoạn thẳng BA 

e) Điểm M nằm giữa A, B 
g) Điểm M nằm giữa N, p. 




A 


B 



A 

M 

B 



Ạ 


B 

N 

p 

Ạ 


B 

N 

p 

A 

M 

B 

N 


Hình 39 


148 



33. (h.41) 

p 



a) 



34 * Ị ; Vẽ ba đoạn thẳng sao cho mỏi đoạn thing cắt hai đoạn thẳng còn lại tại 
đầu mút của chúng, rồi vẽ đường thẳng a cát hai trong ba đoạn thẳng dó. Đặt 
tên cho các giao đíẻm. 

Để 2 : Cho ba điểm không thẳng hàng A, B, c. Vẽ các đoạn thảng AB, BC, 
CA. Ve đường thẳng a cắt AC và BC tuomg ứng tại D và E. 

35*. Đề ỉ : Cho ba điểm không thảng hàng o, A. B. Ve hai tia OA, OB sau đó 
vẽ tia Ot cắt đoạn tháng AB tại điểm I nằm giữa A, B. 

Đẻ 2 : Vẽ hai tia chung gốc OA, OB. Lấy I là điểm nằm giửa A và B. Vẽ lia 
Ot chứa điểm I. 

Dề 3 : Vè hai tia chung gốc OA, OB. Vê tia Ot cắt đoạn thẳng AB tại điểm ỉ 
nằm giừa A và B. 


36. Học sinh tự vè. 

37. a) Hình 42 
b) Hình 43. 

Trong cả hai truừng hợp ta 
đều có 6 đoạn thẳng là : 
AB , BC , CD, 

DA, AC.BD. 



Bài tặp bế sung 
6.1. a) I. 

b) 3. (Vè hình khi ba dỉếm cho trước thẳng hàng và khí ba điểm cho trước 
không thẳng hàng) 

c) 6 . (Ve h\nh khi bốn điếm cho trước nàm trên một đường thẳng, khi trong 
bốn điểm cho trưức có ba điểm thẳng hàng, khí bốn điểm cho trước khỏng 
có ba điểm nào tháng hàng) 


\ 4 l > 



6.2. a) Các đoạn thảng là: AB, AC, AD, AO, BO, BD, BC, co, CD, DO. 

b) Các đoạn thảng cắt đoạn thẳng AB là: AO, AC, AD, BO, BC, BD. 

c) Các đoạn thẳng cắt tia OA là: AD, AB, DO, BO, DB. 

d) Các đường thảng cắt đoạn thẳng OD là: AC, AD, CD. 

6.3. Các câu có trong bài này đều sai, vì hình chỉ gồm hai điểm không phải là 
một đoạn thẳng. 

§7. Độ dài đoạn thẳng 

38. a) DE > AB > AE > CD > BC 
b) 10,4 cm. 

39. RS = MN. 

40. Gọi A là điểm chí thành phố Hà Nội va B là điểm chỉ Thành phố Hồ Chí Minh 
trên bản đồ Việt Nam. Đo khoảng cách AB. Sử dụng tỉ lệ xích của bản đồ để 
suy ra khoảng cách chim bay giữa hai thành phô. 

41. AB = CD, AD = BC. 

42. AD = BC = 22mm. 

43. Học sinh tự đo. 

Đài tập bổ sung 

7.1. a) AB = 2cm còn nói là ..(4)..A và B bằng 2cm hoặc nói là ..(3).. AB bàng 
2cm hoặc A ..(5).. B một khoảng bàng 2cm 

b) Hai điểm A và B trùng nhau còn nói là ..(4).. A và B bằng ..(2).. hoặc A .. 
(5).. B một khoảng bằng ..(2).. hoặc ..(3).. AB bằng ..(2).. 

c) AB = 0 còn nói là ..(4)..A và B bằng ..(2).. hoặc hai điểm A và B ..(1).. 
hoặc ..(3).. AB bằng ..(2).. hoặc A ..(5).. B một khoảng bằng ..(2).. 

7.2. a) AB lớn hơn CD hay CD nhỏ hơn AB hoặc AB > CD hoặc CD < AB. 

b) CD và GH bàng nhau hoặc CD và GH cố cùng độ dải hoặc CD = GH. 

c) AB lớn hơn EF hay EF nhỏ hơn AB hoặc AB > EF hoặc EF < AB. 

7.3. a) HS đo và ghi số đo của từng đoạn thẳng. 

b) Từ kết quả câu a) có được: AB = AD ; AB = CD ; AB < AC ; AB > AO ; 
AC = BD ; AC > AO ; OA = OB. 


150 



§8. Khi nào thì AM + MB = AB ? 

44. Lấy ba điểm A, B, c tuỳ ý ưên một đường thảng nào đó. Cố thề đo ÀB, AC 
rồi suy ra BC, hoặc đo BC, AC rồi suy ra AB, hoặc đo AB, BC rồi suy ra AC 

45. PQ = 5cm. 

46. MA + MB = 11 (cm) (1) 

MB - MA = 5 (cm). (2) 

Từ (1) và (2) suy ra MB = 8cm, MA = 3cm. 

47. a) c nằm giũa A, B 

b) B nằm giữa A, c 

c) A nằm giữa B, c 

48. a) Ta có AM + MB = 3,7 + 2,3 = 6 (cm) mà AB = 5cm. 

Suy ra AM + MB * AB, vậy điềm M không nằm giữa A, B. 

Lí luận tưomg tự, cố : AB + BM * AM, vậy điẻm B không nằm giữa A, M. 

MA + AB * MB, vậy điểm A không nàm giữa M, B. 
b) Trong ba điẻm A, B không có điẻm nào nằm giữa hai điểm còn lại, 
vậy ba điểm A, M, B không thẳng hàng. 

49. a) A, B, M thảng hàng 

b) A, B, M không thẳng hàng, 

50. Hình b có chu vỉ lớn nhất. Hai hình a, c có chu vi bằng nhau. 

51. AM + MB > AN + NB, 

AN + NB = AC. 

Đài tập bế sung 

8.2. Do điểm M thuộc tia Ot còn điẻm N thuộc tia đối của tia Ot nCn ba đùỉm M, 
N và o thẳng hàng, hơn nữa điểm o nằm giữa hai điểm M, N. Suy ra 
MN = MO + ON = 5+7=12 (cm). 


N Ỏ M 

7cm 5cm 

Hình bs 25 


151 



8.3. Theo giả thiết ta vẽ được hình bs 26. 

Khi đó AN - AM + MN và AB = AN + NB. 
Suy ra AB = (AM + MN) + NB. 

Do AM = NB = 2cm nên 10 = 2 + MN + 2. 
Từ đó tính được MN = 10-4 = 6 (cm). 

10cm 

A 1 M ' 

Hình hs 26 


d 

N ~ B 
2cm 


§9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài 

52. a) (h.44) o M X 

T--+- 

I _ I 

3 cin 

Hình 44 

b) Vẽ một tia gốc A rồi vẽ AB = 2,50111 
C) ve một tia Cx nào đó rồi vệ CD = 3,5cm. 

53. Điểm B nằm giữa A, c. 

54. a), b), c) HS tự làm 

d) Trên tia BA có BC = 3cm, BA = 4cm. vậy c nàm giua [\ va A. 

55. a) (h.45) 



Hình 45 

Vẽ tia Cx bất kì, dùng compa ' chuyên độ dài" AB lèn tia Cx, có CD = AB. 
Lại chuyển AB thành DE. Khi đó CE = 2AB. 
b) Làm như cảu a, chuyển ba lần độ dài AB. 


152 



56. (h.46) 


o A 


B c D 


X 


0 12 3 4 

Hình 46 


57. (h.47) 

X o X 

"ĩ n í) ĩ 2 3 

Hình 47 

Vẽ đường thẳng x'x. Lấy điẻm o bất kì làm gốc chung cho hai tia đối nhau 
Ox, Ox\ Lấy một độ dài làm đon vị (lcm chảng hạn). Trên mỗi tia. kể từ 
gốc vẽ liên tiếp các đoạn thẳng có độ dài bằng đom vị đă chọn. Trên tia Ox 
ghi các mốc Hên tiếp bàng các số0, 1,2, 3, 4, ... Số 0 ứng với điểm o. 

Trên tia Ox‘ ghi các mốc liên tiếp bằng các số -1, -2, -3, -4, ... 


58. aL b) 


A 

r~ 


p 

T- 


3,5 cm 


M 


9,7 cm 


B 

T 


Hình 4H 


c) MP = l,2cm. 


Bài tập bổ sung 

9.1. a) Ta vẽ được các đoạn thẳng OA, OB, oc như hình bs 27. 

5cm t 

o 2c'm Ả ’ * B ' ‘ c 

lt>cm 

Hình bi 27 

b) Khi đó do OA < OB nẽn điểm A nằm giửa hai diểm o và B. Tưomg tự, do 
OA < OB < oc nên điếm B năm giữa hai điểm A và c. 

Vì OB = OA 4- AB, suy ra AB = 5-2 = 3 (cm). 

Tương tự, oc = OB 4- BC, suy ra BC = 10-5 = 5 (cm). 


153 





Ta có thể tính độ dài của đoạn A c theo cách sau: oc = OA + AC, suy ra 
AC = 10 - 2 = 8 (cm). Cũng có thể tính độ dài của đoạn AC theo cách 
AC = AB + BC = 3 + 5 = 8 (cm). 

9.2. a) Ta vẽ đuực các đoạn OA, OB, oc như hình bs 28. 

5cm 7cm [ 

c * * * * 0 7 * Ẩ ' * * B 

3cm 

Hình bs 28 

b) Khi đó, do OA và OB cùng thuộc tia Ot và OA < OB nẻn điểm A nằm 
giữa hai điểm 0 T B. Từ đó OB = OA + AB, suy ra AB =7-3=4 (cm). 

Do oc nằm trẽn tia đối của tia Ot còn OA thuộc tia Ot nên điểm o nằm 
giữa hai điểm c, A. Củng vì oc nàm trên tia đối của tia Ot còn OB thuộc tia 
Ot nên điểm o cũng nằm giữa hai điểm C, B> 

Như vậy, BC = BO 4- OC, suy ra BC = 7+5=12 (cm), 

Ta có thể tính độ dài của đoạn AC theo cách sau: CA = co + OA, suy ra 
CA = 5 + 3 = 8 (cm). Cững có thể tính độ dài của đoạn AC theo cách 
CB = CA + AB suy ra 12 = CA + 4, từ đó CA = 8cm. 

9.3. a) Do OB = 20A và OA = 3cm nên OB = 6cm. Biết oc = OB, suy ra 
OC = ỎCĨTL Từ đó ta vẽ đuợc các đoạn OA, OB, OC như hình bs 29. 

6cm 6cm J 

c * * * * 5 * * A " * B 

3cm 

Hình bĩ 29 

b) Khi đó, do OA và OB cùng thuộc tia Ot và OA < OB nên điểm A nàm 
giữa hai điểm O, B. Từ đó OB = OA + AB, suy ra AB = 6-3 = 3 (cm). 

Vì oc nằm trên tia đối của tia Ot còn OA thuộc tia Ot nên điểm o nằm giữa 
hai điểm c, A nên ta có thể tính độ dài của đoạn AC theo cách sau : 
CA = co + OA, suy ra CA = 6 + 3=9 (cm). 


154 



Cũng vì oc nằm trên tia đối của tia Ot còn OB thuộc tia Ot nên điềm o 
cũng nằm giữa hai điểm c, B. Như vậy, BC = BO + oc, suy ra 

BC = 6 + 6 = 12 (cm). 

Chú ý. Ta cũng có thể tính độ dài của đoạn BC theo cách 
CB = CA + AB = 9 + 3 = 12 (cra). 

§10. Trung điểm của đoạn thăng 

59. Cách ] : Trên tia Ax ve AB = 5cm, rồi vẽ AI = 2,5cm 
Cách 2 : Gấp giấy. 

60. AB = BC = 2,9cm 
DB = DC = 2,4cm. 

AC 

61. B là trung điểm của AC vì: B nằm giữa A, c và AB = = 5,6 (cm). 

62. (h.49) 

c_ I M B _D 

Hình 49 

a) Gọi khoảng cách giữa I và B là a. Vì I là trung điểm của BC nên 
IC = IB = a. Vì B là trung điểm của ID nên BI = BD = a. 

Suy ra CD = 3a = 3IB. 

b) Vẽ trung điểm M của IB như bài 59. 

Vì M là trung điểm cũa IB nên MI = MB = 

Suy ra MC = MD - a + ^, vậy M cũng là trung điểm của CD. 

(Không yêu cầu chứng minh điểm M nằm giứa c, D). 

63. Hãy xem hai điẻm c và D nằm trên hai đường thẳng song song nào của 
hình 19, trung điểm của đoạn thẳng CD là giao đìẻm của CD và một trong 
các đường của hình 19 song song với hai đường thẳng đó. Cang vẽ như vậy 
đối với trung điểm các đoạn thẳng MN, RS. 


155 



64. CA - CM + MA (1) 

CB = MB - CM (2) 

Từ (1) và (2) suy ra CA - CB = 2CM (vi MA = MB) => CM = 
(Không yêu cầu chứng minh điểm M năm giữa A, B) 

A M c N B 


CA-CB 


65. 


Hình 50 

Ta có ; CA + CB = AB = 4 (cm ) 
AC 
2 
CB 
2 


MA = MC - 

NC - NB =' 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 


AC m AR 4 

Từ(Lh(2M3)có MN = MC + CN = —z~ + -~r- = ~r~ = ^ = 2(cm). 

2 2 2 2 

(Khỏng yêu cầu chứng minh C nằm giữa M, N mà nội đung chứng minh đó 
như sau : 

c nằm giữa A, B nèn C là gốc chung của hai tia dối nhau CA, CB. Lại cổ M 
là trung điểm của CA nẽn M thuộc tia CA, N là trung điềm của CB nên N 
thuộc tia CB, vây c nằm giữa M, N). 


Bài tập bổ sung 

10.1. Với bài này thì chỉ có các câu e), f)> g) là đúng, CÁC câu còn lại là sai. 

10.2. Từ giả thiết AB .= 6cm và M là trung điểm của đoạn thăng AB nên 


AM = 3cm. 


6cm 


3cm 


M 


N 


B 

Hình bs 30 

Cũng do AB = 6cm và B là trung điểm của đoạn thẳng AN nôn AN = ỉ 2em. 
Từ đó, ta có thể vẽ được hình bs 30. 

Do AN = AM + MN nên 12 = 3 + MN, suy ra MN = 9cm . 


156 



10.3. Từ giả thiết AB = 12cm và điểm N năm giữa hai điểm A, B sao cho AN = 2cm 
suy ra BN = lOcm. M là trung điẻm của đoạn thẳng BN nên BM = MN = 5cm. 

2cm 5cm t 

A 1 N ‘ p * M * 1 * 1 B 

12cm 

Hình bs 31 

Cùng do MN = 5cm và p là trung điểm của đoạn thẳng MN nên 
NP = PM = 2,5cm. Từ đó, ta có thể vẽ được hình bs 31. 

Ta có BP = BM + MP = 5 + 2,5 =s 7,5 (cm). 


Ôn tập chương I 


Bài số 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

Đáp án 

D 

c 

D 

B 

D 

B 

A 

c 

A 

c 


157 




MỤC LỤC 


Lờí nói đầu 

3 


PHẦNSỘHOC 



Chương ỉ 



ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VẺ só Tự NHIÊN 

ĐỂ bài 

Ldri giải - chỉ dỉn 

§1 - Tập hợp. Phần tử của tập hợp 

5 

36 

§2. Tặp hợp các SỐ tự nhiên 

7 

36 

§3, Ghi số tự nhiên 

8 

37 

§4. Số phán tử của một tập hợp. 



Tập hợp con 

10 

38 

§5. Phép cộng và phép nhản 

11 

39 

§6. Phép trừ và phép chia 

13 

41 

§7. Luỹ thừa với SỐ mũ tự nhiên. 



Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số 

16 

44 

§8. Chia hai lưỹ thừa cùng cơ số 

17 

45 

§9. Thứ tự thực hiện các phép tính 

18 

45 

§10. Tính chát chia hết của một tổng 

20 

47 

§11. Dấu hiệu chía hết cho 2, cho 5 

21 

48 

§12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 

22 

49 

§13. ước và bội 

23 

51 

§14. SỐ nguyên tố. Hợp số. 



Bảng số nguyên tố 

24 

52 

§15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 

26 

54 

§16. ước chung và bội chung 

27 

55 

§17. ước chung tóm nhất 

28 

56 

§18. Bội chung nhỏ nhất 

30 

59 

Ôn tập chương 1 

31 

61 


158 



ĐỂ bảl LÒI giải - chỉ dẫn - đáp số 

Chuông II 
SỐ NGUYÊN 


§1 > Làm quen với số nguyên âm 

66 

95 

§2. Tập hợp các s 6 nguyên 

68 * 

95 

§3. Thứ tự trong z 

69 

97 

§4. Cộng haỉ sổ nguyên cùng dấu 

72 

98 

§5. Cộng hai sổ nguyên khác dấu 

72 

99 

§6. Tính chất cùa phép cộng các số nguyên 

74 

101 

§7. Phép trừ hai số nguyên 

77 

103 

§8. Quy tắc dấu ngoặc 

80 

106 

§9. Quy tắc chuyển vế 

81 

107 

§10. Nhân hai số nguyên khác dấu 

84 

110 

§11. Nhân hai số nguyên cùng dấu 

85 

111 

§12. Tính chất của phép nhân 

88 

113 

§13. Bội và ước của một số nguyên 

91 

115 

Ôn tập chương II 

93 

118 


PHẢN HỈNH HOC 

Chương I 
ĐOẠN THẲNG 


§1. Điểm. Đuửng thảng 

120 

140 

§2. Ba điểm thẳng hàng 

122 

142 

§3. Đường thẳng đi qua hai điểm 

124 

144 

§4. Thực hành trổng cây thẳng hàng 

126 

146 

§5. Tia 

127 

147 

§6. Đoạn thảng 

129 

148 

§7. Độ dài đoạn thảng 

131 

150 

§8. Khi nào thì AM + MB = AB ? 

133 

151 

§9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài 

135 

152 

§10. Trung đỉểm của đoạn thẳng 

136 

155 

ôn tập chương 

138 

157 


159 



< •hịn trách nhiệm xuất han . Chu lịch IIDQ I kiỉm Tổng Giám (tóc NGỎ TRẬN ÁI 

Phó Tổng Giám (lốc kiSm Tổng hi ỉn lỊp NGUYỄN QUÝ THAO 


Biên tập lán đầu : NGUYÊN TRỌNG BÁ - NGUYÊN KIM THƯ 
Biên tập tái hàn : LÊ THỊ THANH HẰNG 
Biên tập kĩ thuật vù trình hãy : NGUYÊN THANH THUÝ - TRÁN THANH HẰNG 


Trình hủy hiu BÙI QUANG TUẤN 
Sửa hãn in LÊ THỊ THANH HẢNG 

Chếhủn CỔNG TY CP THIẾT KỂ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP TOÁN 6 - TẬP MỘT 

Mã số : 2B603T1 

In 30.000 cuổn (QĐ 08BT); khổ 17 X 24 cm 
Tại Nhà máy in BTTM. 

SỐ in: 378; Số xuất bàn: 01-201 l/CXB/748- 1235/GD 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 01 nâm 2011. 






HUẢN CHUÔNG Hố CHi MINH 



VƯƠNG MIÊN KIM CƯƠNG 
CHẤT LƯỢNG OƯỎC Tẻ 


SÁCH BAI TẬP LỚP 6 

1. Bài tập Ngữ Văn 6 (tập một, tập hai) 

2. Bai tập Toán 6 (tập một, tập hai) 

3. Bài tập Vật li 6 

4. Bài tập Tiếng Anh 6 

5. Bài tập Tiếng Phap 6 

6. Bài tập Tiếng Nga 6 


Ban dọc có thè mua sach tại: 

• Các Công ty Sách - Thiết b\ trường học ơ các địa phương. 

• Công ty C’P Đàu tư vả Phảt triên Giảo dục Hà Nội. I87B Giàng Võ. TP. Hà Nội. 

• Còng ty CP Đầu tư vá Phát triền Giảo dục Phương Nam. 231 Nguyền Vãn Cứ. Quận 5, TP. HCM. 

• Công ty CP Đàu tư và Phát triển Giảo dục Đà Nằng. 15 Nguyền Chỉ Thanh, TP. Đà Nằng- 

hoặc cac cua hang sach cua Nha xuáỉ ban Giao dục Việt Nam : 


187 Giáng Vò : 232 Tày Sơn ; 23 Trang hèn : 

25 Hàn Thuyên ; 32 R kim Mà ; 

14 3 Nguyền Khanh Toàn : 67B Cưa Bác. 

78 Pasteur, 247 I lai Phòng. 

104 Mai Thị I.ỊTU ; 2A Dinh Tiên Hoàng. Quận 1 ; 
240 Trần Binh Trọng : 23 ỉ Nguyễn Vãn Cừ. Quận 5. 
5'5 Dường 30 4. 


Tại TP. Há Nội: 

Tại TP. Đã Nằng . 

-TạiTP Hồ Chi Minh : 

- Tại TP. Cấn Thơ: 

Tại Website bân sách trực tuyền : www.sach24.vn 


VVehsite: w\v\v.n\bgd.vn 



934004 


8 


022804 


Giá: 10.800 d 


























